KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatrata) 


tuyển soạn 


Nguyên Giác 
dịch và ghi nhận 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 209 Nguyên Giác 
All rights reserved. 
ISBN: 9781077971233 


Tất cả những dòng chữ nơi đây được trân trọng viết để cúng 
dường Tam Bảo và phụng sự chúng sinh. Tất cả các bắt 
toàn, người biên dịch xin chân thành sám hối. 





¬ 


Đ CC ` CC -¬I CC Ơi: Ð> C3 


œ® ¬I © ƠI +> ©› 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu 

Lời Tựa của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
CHƯƠNG MỘT 

Phẩm 1 Vô Thường 


Phẩm 2 Tham 

Phẩm 3 Ái Dục 
Phẩm 4 Thanh Tịnh 
Phẩm 5 Khả Ái 
Phẩm 6 Giới 

Phẩm 7 Thiện Hạnh 
Phẩm 8 Lời Nói 
Phẩm 9 Việc Làm 
Phẩm 10 Lòng Tin 
Phẩm 11 Người Xuất Gia 
Phẩm 12 Thánh Đạo 
CHƯƠNG HAI 
Phẩm 13 Danh Vọng 
Phẩm 14 Ghét 

Phẩm 15 Niệm 
Phẩm 16 Tạp 

Phẩm 17 Nước 
Phẩm 18 Hoa 


XI 


01 


0ó 
12 
17 
22 
26 
30 
22 
36 
39 
42 
45 


49 
vo 
59 
60 
64 
67 


19 
20 
21 
22 
Z5 
24 


25 
26 
27 
28 
29 
30 


31 
32 
33 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


Phẩm 19 Ngựa 
Phẩm 20 Sân 

Phẩm 21 Như Lai 
Phẩm 22 Lắng Nghe 
Phẩm 23 Tự Ngã 
Phẩm 24 Số Lượng 
CHƯƠNG BA 
Phẩm 25 Bạn 

Phẩm 26 Niết Bàn 
Phẩm 27 Cái Thấy 
Phẩm 28 Ác 

Phẩm 29 Ngày và Đêm 
Phẩm 30 An Lạc 
CHƯƠNG BÓN 
Phẩm 31 Tâm 

Phẩm 32 Tỳ Khưu 
Phẩm 33 Bà La Môn 


72 
TÔ 
79 
83 
S8 
92 


99 

103 
II 
118 
125 
135 


146 
156 
168 


LỜI GIỚI THIỆU 


Sách này là bản dịch Kinh Pháp Cú Tây Tạng. 


Trong các bản Kinh Pháp Cú, phố biến nhất hiện nay là Kinh 
Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng 
Pali. Phố biến nhiều thứ nhì là Kinh Pháp Cú Hán Tạng. Duy 
ít nghe tới là Kinh Pháp Cú Tây Tạng (Tibetan Dharmapada), 
còn tên khác là Udanavarga; hiện chưa có bản Việt dịch nào. 


Kinh Pháp Cú Nam Truyền, từ Tạng Pali, gồm 26 phẩm, 
423 bài kệ -- đã nhiều bản Việt dịch, trong đó bản phổ biến 
nhất là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


Kinh Pháp Cú Bắc Truyền, còn gọi là Kinh Pháp Cú Hán 
Tạng, gồm 39 phẩm, 759 bài kệ. Bản do Thiền sư Nhất Hạnh 
dịch còn lây tên là “Kết một tràng hoa.” Bản Việt dịch gần 
nhất được xuất bản năm 2019, của hai dịch giả Thích Nguyên 
Hùng và Thích Đồng Ngộ. 


Kinh Pháp Cú Tây Tạng, thường gọi là Kinh Udanavarga, 
gồm 33 phẩm, 1,100 bài kệ. Bản gốc từ tiếng Sanskrit, được 
dịch sang tiếng Tây Tạng, và hiện nay có ba bản Anh dịch. 
Chưa có bản Việt dịch nào trước đây. 

Bản Việt dịch nơi dây sẽ dựa vào ba bản Anh dịch sau. 


— Udanavarga: A4 CollecHon oƒ Verses ƒfom the Buddhist 


NGUYÊN GIÁC 


Canon (ân bản 1883). Dịch giả là William Woodville 
Rockhil (1854-1914). Bản nảy có thể đọc ở mạng: 
https://suttacentral.net/uv-kg . Rockhill là một nhà ngoại giao 
Hoa Kỳ, cũng là người Mỹ đầu tiên học tiếng Tây Tạng. 


- The Tibetlan Dhammapada (ân bản 1983). Dịch giả là 
Gareth Sparham, có Lời Giới Thiệu của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
đời thứ 14. Sparham sinh tại Anh quốc, xuất gia và tu học 
khoảng 20 năm theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng tại 
Dharamsala, Ân Độ. Sparham đã được vào học tại Phật học 
viện nổi tiếng trong cộng đồng người Tây Tạng lưu vong là 
Institute of Buddhist Dialectics từ 1974 tới 1982. Sparham tốt 
nghiệp Tiến sĩ năm 1989 từ đại học University of British 
Columbia ở Canada. Ông về hưu với cương vị giảng viên tại 
đại học University of Michigan năm 2009. 


- The Dhammapada with the Udananvarga (ân bản 1986). 
Dịch giả là Raghavan Iyer (1930-1995). Iyer sinh tại Ấn Độ, 
tốt nghiệp Tiến sĩ năm 1962, đạy tại University of California, 
Santa Barbara từ 1965 cho tới khi về hưu năm 1986. Iyer từ 
trần ở Santa Barbara năm 1995. 


Theo ngải Long Thọ (https://en.wikipedia.org/wikiUdanavarga) sách 
Udanavarga (tức là Pháp Cú Tây Tạng) do các tu sĩ kết tập 
ngay khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 


Như thế, các Kinh Pháp Cú thuộc các nhóm kinh kết tập xưa 
cô nhất, tính kể từ khi Đức Phật nhập diệt, và khi các nhóm tu 
sĩ đi phân tán ra các hướng khác nhau, dần dà mới có dị biệt. 
Học giả Geoffrey Parrinder trong tác phẩm The Wisdom of 
the Early Buddhists, và GS Arthur C. Dechene của Austin 
Community College cũng ghi nhận tương tự về việc kết tập 
đó. 


VI 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


Theo truyên thuyết, Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Tôn giả Pháp 
Cứu (Dharmaträta) tuyên soạn, kết tập; nhiều học ø1ả ngờ vực 
rằng có thể có nhiêu vị kết tập qua nhiều thời kỳ. 


Bản Việt dịch này được thực hiện với nhiều đối chiếu. Khi 
thấy các bản Anh dịch có một số câu dị biệt, tất cả các dị biệt 
đó đều được dịch ra đầy đủ, không dám bỏ sót ý nào. 


Thí dụ: Hai bài kệ 13 và 14 trong bản Anh dịch của Sparham 
(hình ảnh thoi dệt, và hình ảnh tử tội) khác với bài kệ 13, 14 
trong bản Anh dịch của Iyer và Rockhill (hình ảnh lưới nhện), 
nhưng đều nói ý nghĩa vô thường. Cả hai dị bản đều sẽ dịch 
đây đủ nơi bản Việt dịch. 


Các bài kệ trong Udanavarga tương đồng với bản Pháp Cú 
Pali sẽ được ghi thêm ký số bài kệ Pali trong ngoặc đơn (Pali) 
để độc giả có thế đối chiếu. Một số bài kệ tương đương sẽ ghi 
theo bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu vì độc giả Việt 
Nam đã quen thuộc. 


Nhìn chung, Pháp Cú Tây Tạng khuyến tấn nhận ra Tứ Diệu 
Đề, sống ly tham, trì giới, quán vô thường, biết đủ, giữ hạnh 
cô tịch, phòng hộ sáu căn, hành thiền, dạy tránh danh vọng, 
khuyên chớ coi thường những người học kém, vì vẫn có 
nhiều người học kém nhưng kiên tâm trì giới, sống theo 
chánh pháp đã đắc được Tam Minh. Và rất nhiều lời dạy quan 
trọng khác. 


Đặc biệt, tư tưởng Thiền Tông, hay Thiền Đốn Ngộ (tại Việt 
Nam là Thiền Trúc Lâm) lập đi lập lại ở nhiều bài kệ. Nơi đó, 
tâm sẽ tức khắc không thấy tham, sân, sỉ là khi: 


-- Tâm vô sở trụ, không dính mắc, không chấp thủ, dù là dính 


NGUYÊN GIÁC 


vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


-- Tâm buông bỏ những gì ở quá khứ, chớ mơ tưởng øì nơi 
tương lai, và không tơ vương gì với hiện tại. 


- Tâm để cái được thấy nghe hay biết chỉ là cái được thấy 
nghe hay biết, và sống với các pháp như thị. 


-- Tâm đón nhận vô thường trôi chảy, nơi đó là rỗng rang, 
không lời, không gì đề thêm, không gì để bớt. 


-- Tâm xa lìa cả bờ này và bờ kia, xa lìa cả thiện và ác. 

-- Tâm lắng nghe cái tịch lặng, nơi ngôn ngữ đạo đoạn, tâm 
hành xứ diệt — nơi lời nói dứt bặt, tâm bất động như núi. 

-- Tâm thấy tất cả các pháp đều là như huyễn, đều là rỗng 
rang không tự tánh. 


Nơi các lời đó, khi tâm ly tham sân si, là tức khắc Niết bàn. 


Tất cả những dòng chữ nơi đây được trân trọng viết để cúng 
dường Tam Bảo và phụng sự chúng sinh. Tất cả các bất toàn, 
người biên dịch xin chân thành sám hối. 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


XI 


NGUYÊN GIÁC 


LỜI TỰA 
CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐỜI I4 


VIẾT CHO SÁCH 
THE TIBETAN DHAMMAPADA 
TRONG BẢN ANH DỊCH CỦA GARETH SPARHAM. 


Pháp tu để an tâm và tăng thượng tâm do Đức Phật dạy từ 
hơn 2500 năm qua là một trong những phương pháp thành 
công để đạt được nội tâm an bình. Đó là một kho báu vô giá 
của nhân loại. Hiện nay, nhiều người mới bắt đầu tìm thấy 
trong lời Đức Phật dạy một giải thích về hoản cảnh con người 
phù hợp với nhận thức riêng của họ về thực tại. Từ đó họ bắt 
đầu nương tựa vào Phật pháp để có nội tâm bình an mả họ 
muốn. Đã thấy rõ với họ răng các thành đạt bên ngoài không 
mang tới hạnh phúc lâu dài, và rằng chính tham, sân và si 
trong tâm họ đang đứng ngăn cách giữa họ với hạnh phúc họ 
tìm kiếm — từ đó tăng thêm trong tâm họ sự tôn kính đối với 
sự thích nghi và chiều sâu của Phật pháp. 


Tuyển tập Udanavarga mới dịch nơi đây nguyên năm trong 
108 nhóm Kinh Phật được dịch sang tiếng Tây Tạng, gọi là 
Ched.du.brjod.pai.fs oms. Các bài kệ này được người Tây 
Tạng biết tới qua vẻ đẹp của chất thơ và tính phô quát của lời 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


dạy. Bất kỳ Phật tử nào cũng thấy lời dạy trong sách này gắn 
liền với họ. Vô thường, những khổ đau của luân hồi, nỗi nguy 
hại của bất thiện tâm, và pháp hành và pháp tăng thượng tâm 
với giới, định và huệ là lời dạy chung cho tất cả các tông phái 
Phật giáo. 


Tôi hy vọng rằng trong tương lai, tất cả những ai ước muốn, 
đều có thể đọc được lời Đức Phật dạy trong ngôn ngữ riêng 
của họ, vả tự họ sẽ nhận ra bình an và hạnh phúc mà họ tìm 
kiểm. 

Ngày 15 tháng 5/1982 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 


XxII 


CHƯƠNG MỘT 


PHẨM I 
VÔ THƯỜNG 


Xn ngợi ca Ngài, Đức Phật toàn trí! 
Nguyện cho tất cả đều được hạnh phúc! 


Ghi nhận: Trước mỗi bài kệ có một ký số, ghi thứ tự trong Phẩm. 
Thí dụ, Phẩm Vô Thường này có 43 bài kệ. Sang Phẩm kế tiếp, 
ký số lại khởi đầu từ số 1. 


Các bài kệ tương đương với bản Pháp Cú Pali sẽ có ngoặc đơn 
(Pali) bên cạnh ký số đầu bài kệ, với dấu = trước ký số của bài kệ 
từ bản Palli. 


Trong khi Pháp Cú Pali khởi đầu về tâm, rằng tâm dẫn đầu các 
pháp, Pháp Cú Tây Tạng khởi đầu về vô thường, rằng tất cả các 
pháp đang chảy xiết. Cả hai cách xếp đặt đều có chủ ý quan 
trọng. 


Với Pháp Cú Pali, mở đầu là Phẩm Song Yếu, rằng tất cả pháp là 
do tâm tạo tác, rằng khắp thế giới chỉ là những cái được thấy, 
những cái được nghe, những cái được cảm thọ, được tư lường... 
Khổ Tập Diệt Đạo cũng thế, và do vậy sinh tử và Niết Bàn không 
lia tâm mà có. 


Với Pháp Cú Tây Tạng, mở đầu là Phẩm Vô Thường, chỉ ra rằng 
từng khoảnh khắc trôi đi, chảy xiết, rằng từng khoảnh khắc tức 
khắc sinh và tức khắc tử, và do vậy là vô ngã, và đời người y hệt 


1 


NGUYÊN GIÁC 


như chữ viết do gậy vẽ trên mặt nước, không hề có gì gọi là “tôi 
và của tôi.” 

Một trong những phương pháp cảm thọ vô thường là chú ý 
vào nghe: âm thanh không từ đâu tới, không đi về đâu, vừa trôi 
qua là tịch diệt ngay, không níu lại được — Kinh Lăng Nghiêm của 
Bắc Tông viết rằng khi lắng nghe là có thể cảm nhận tức khắc 
trên toàn thân tâm mình các pháp ấn vô thường, vô ngã, bất như 
ý, rỗng rang không tịch. 


Quán niệm vô thường cũng là lời dạy cuối cùng của Đức Thế 
Tôn trước khi vào Niết Bàn. Trường A Hàm 2, Kinh Du Hành viết 
rằng: “Thế nên các Tỳ-kheo chớ có buông lung. Ta chính nhờ 
không buông lung mà được thành Chánh giác. Vô lượng điều lành 
toàn nhờ không buông lung mà có được. Hết thảy vạn vật đều vô 
thường, đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai.” 


Bản Anh dịch Phẩm Vô Thường của Rockhill có 41 bài kệ, trong 
khi bản của lyer và Sparham có 43 bài kệ. 


Phẩm Vô Thường như sau. 


1. Tôi tụng lại nơi đây lời Đẳng Chiến Thắng dạy. Hãy nhiệt 
tâm, tỉnh thức và chú tâm nghe với tâm hoan hỷ. 


2. Đức Phật là Đắng toàn trí, Đắng bảo vệ, Đắng vô lượng 
quyền năng, Đắng vô lượng từ bi, là người đã hoàn tất thân 
cuối trong cõi luân hồi, Đức Bạt Già Phạm, đã nói lên những 
lời này. 


3. Than ôi! Những gì hợp đều sẽ tan; những gì được tạo tác 
đều sẽ hư rã. Những gì sinh ra đều sẽ chết. Chỉ trong tịch 
lặng, mới có hạnh phúc. 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


4. ( Pháp Cú Pali, bài kệ 146) Với người đang bị lửa thiêu 
đốt, niềm vui làm gì có được? Ngươi đang sống trong bóng 
tối, sao chưa bước đi tìm ánh sáng? 


5. (149) Rải rác khắp hướng nơi đây là xương người màu xám 
tro; niêm vui nảo mà ngươi nhìn ngó chúng nữa. 


6. Từ khoảnh khăc mà ngươi vào bụng mẹ, chuyên đi từ sinh 
tới tử khởi đâu; một khi đã vào cõi này, là hêt lùi nữa được. 


7. Mới sáng sớm, còn thây nhiêu người nơi đây, đêm về là có 
vài người từ trân rôi; Mới hôi tôi, còn thây nhiêu người nơi 
đây, sáng ra đã thây vài người lìa đời. 


S. Nhiêu người nam và nữ đã chêt khi còn rât trẻ, hay khi 
đang tráng niên; làm sao ngươi có thê tự nghĩ là còn trẻ và sẽ 
còn sông lâu dài? 


9. Một số chết trong bụng mẹ, một số chết khi vừa ra đời, một 
số chết khi còn tập đi, và một số chết trong khi thành niên. 


10. Một sô chết già, và một sô chết trẻ, một sô chêt khi thành 
người lớn; từ từ rôi tât cả đêu biên mật, y hệt trái chín trên 
cây Tôi sẽ rơi rụng. 


11. Tât cả trái chín đêu sẽ phải rơi và hư vữa; tương tự, ai đã 
sinh ra cũng đều mang đây nỗi sợ chết. 


12. Đời người y hệt chiếc bình đất sét chói sáng từ người thợ 
gốm; tất cả cũng đều rồi bị tan vỡ. 


13 (347) Dịch theo bản của lyer và Rockhill: Y hệt như mạng 
nhện, nơi nhện di động tới lui trong lưới không thoát nổi; 
tương tự, đời người cũng trong bẫy của mong manh hư vỡ. 


NGUYÊN GIÁC 


Theo bản Sparham: Y hệt như trên khung vải dệt, chỉ tơ sợi 
chạy tới lui để đệt cuối cùng cũng hết; tương tự, đời người. 


14 


Bản lyer và Rockhill: Cữ mỗi chuyên động đều mang con 
nhện tới gân cái chết; tương tự, mỗi bước đời người đều tới 
gân cái chêt thêm. 


Bản Sparham: Y hệt từng bước của tử tội dẫn tới gần dàn treo 
cô, nơi y sẽ bị treo và chết; tương tự, mỗi bước đời người. 


15. Như một dòng sông chảy xiết mãi và không bao giờ trở 
lại; những ngày trong đời người cũng thế, trôi đi và không trở 
lại. 


16. Niềm vui trôi nhanh và hòa lẫn với đớn đau; đời người 
nhanh chóng biên mật, y hệt chữ việt do gậy vẽ trên mặt 
nước. 


17. (135) Như người mục đồng dùng gậy lùa bỏ vào chuồng, 
bệnh hoạn và tuổi già lùa đời người vào cõi chết 


18. Như nước từ dòng suối chảy ngảy và đêm, giờ khắc đời 
người cũng thế; nó đưa chúng ta càng lúc càng gần hơn tới 
kết thúc. 


19. (60) Đêm sẽ dài với người không ngủ nổi, đường sẽ xa 
với người quá mệt mỏi, vòng sinh tử luân hồi sẽ rất dài với 
người không biết Chánh Pháp. 

20. (62) “Các đứa trẻ này là con tôi, các tải sản này là của 
tôi...” Hễ nghĩ như thế là cứ khổ mãi. Bởi vì “cái tôi” không 
hề có, sao lại có cái øì là “của tôi.” 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


21. Định luật của cõi người là, bât kê ai có làm chủ hàng trăm 
ngản tài sản trân gian, rôi cũng sẽ rơi vào sức mạnh của thân 
chết. 


22. Tất cả tài sản cất giấu rồi cũng sẽ bị phân tán; tất cả 
những gì khởi lên rồi cũng sẽ bị rơi xuống; tất cả những gì 
gặp gỡ rồi cũng cách chia; đời người cuối cùng rồi sẽ phải 
chết. 


23. Cuối đời người là chết, tất cả chúng sinh rồi cũng sẽ lìa 
đời; trong khi đó, kết quả những việc thiện và ác họ đã làm 
trong đời sẽ vẫn theo sát họ. 


24. (126) Người làm ác, sẽ rơi xuống địa ngục; người làm 
lành, sẽ sinh vào cõi hạnh phúc. Người sống với chánh pháp 
sẽ không phạm lỗi, sẽ thành tựu Niết bàn. 


25. Các vị Phật, và các vị Độc giác Phật, và tất cả các đệ tử 
của các vị Phật đều đã rời bỏ thân của họ lại; thì nói gì tới 
đám đông vô minh? (Trong ghi chú của Rockhill, dẫn theo 
Luận Thư, nói rằng không có hy vọng giải thoát gì cho người 
không tin vào chánh pháp, không rời bỏ nổi các say đắm trần 
gian.) 

26 (128). Bất cứ nơi nào ngươi tới, cũng không thoát nỗi cái 
chết, dù có lên trời cao, hay có xuống dưới biển sâu, hay có 
vào các hẻm núi. 

27. Thấy rằng tất cả những người nơi đây, và tất cả người 
tương lai, đều rời bỏ thân này và từ trần; hiểu răng thân người 
sẽ hư rã, người trí tuệ sống đời thanh tịnh theo chánh pháp. 
28. Thấy tuổi già, thấy nỗi đau vì bệnh hoạn, thấy cái chết của 
người không chánh niệm, người tinh tấn sẽ rời bỏ căn nhà tù 


5 


NGUYÊN GIÁC 


giam này; nhưng người đời thường lại ưa thích tắm thân, và 
không bỏ được nỗi tham. 


29 (151). Ngay cả cỗ xe rực rỡ của quốc vương cũng sẽ bị hư 
hoại, thân người rồi cũng sẽ già; nhưng các vị tối thắng trong 
cõi người, dạy cho chúng sinh chánh pháp tôi thắng này, sẽ 
không biết tới già lão. 


30. Ngươi thực sự u tối và tội nghiệp, nếu không biết những 
gì là lối đi chân chánh; vì tắm thân mà ngươi quý trọng vui 
hưởng này sẽ là nguyên cớ cho ngươi tan nát. 


31. Người ta có thể sống một trăm năm, rồi cũng phải chết; 
người ta có thể sống tới giả, nhưng rồi bệnh cũng sẽ dẫn họ 
đi. 

32. Người cứ mãi lăng xăng, không biết dừng lại, sẽ hư hoại 
từng ngày và đêm, đầy các sầu khổ sanh tử, y hệt con cá bị 
ném vảo nước sôi. 

33. Bản Rockhill: Đời này trôi xiết đêm và ngày; bất ôn y hệt 
dòng chảy của sông lớn; người trôi mãi, không quay lại được. 


Bản lyer và Sparham: Cho dù ngươi ngồi hay đi, dòng sông 
đời không trở ngược lại được, y hệt như sông chảy xiết, cuốn 
trôi cả ngày và đêm. 

34. Thân người như cá trong vũng nước cạn; từng ngày và 
đêm trôi đi; làm gì có vui trong đời ngắn ngủi này. 

35 (148). Sự chết sẽ kết thúc mạng sống, thân này nặng gánh 
vì già và bệnh, nhanh chóng suy yếu; mớ máu thịt này sẽ hư 
hoại sớm. 

36. (41) A ha! Thân này sẽ sớm nằm trên đất, không ai chú ý, 


6 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


trống rỗng, không còn ý thức gì, bị ném ra một nghĩa địa y 
hệt khúc gỗ cháy đen. 


37. Thân này liên tục đau đớn vì bệnh, cứ tiết ra những thứ 
bắt tịnh, đè nặng vì tuổi giả và chết, đâu còn tích sự gì? 


38 (286) Bán Iyer và Sparham: Kẻ không thây hiểm nguy, bất 
kể sinh mạng y hư hoại nhanh chóng, cứ nghĩ rằng mình sẽ ở 
nơi này cho mùa đông và rồi sẽ ở nơi này cho mùa hè. 


Chi bằng hãy gom sức lực từ mớ xương thịt bất tịnh này, từ 
tâm thân thường bệnh hoạn và không ngừng tới gần sự chết, 
để tu cho thành tựu bình an tối thượng. 


39 (288) Bản RockhiHl: Vầy quanh ngươi là con cháu và thân 
thuộc, nhưng không al có thê g1úp ngươi ty nạn, dù là cha, mẹ 
với bà con; ngươi không có một nơi để quy hướng. 


Bản lyer và Sparham: Ta sẽ làm chuyện này vào mùa hè tới 
hay mùa xuân tới, hay khi mùa đông tới. Nghĩ như thế, họ 
không thấy được nguy hiểm. 


40. Bản Rockiill: Những việc làm như thế là cội nguồn hạnh 
phúc, mà ta sẽ nỗ lực thực hiện. Người tự sửa soạn mình như 
thế sẽ vượt qua già, bệnh và chết. 


Bản lyer và Sparham: Như trận lụt quét qua một thị trấn, chết 
sẽ tới nhanh hơn, và cuốn trôi tất cả gia đình, vật dụng và tài 
sản của những người mà tâm họ còn say mê các thứ đó. 


41. Bản Rockhill: Hãy buông bỏ mọi thứ, để đi tìm niềm vui 
bất tận của thiền định; hãy thấy cái kết thúc của sinh và già 
khi bắt đầu tinh tấn [tu học chánh pháp]; hãy vượt qua các 
bữa tiệc của Ma Vương, và tỳ khưu sẽ vượt qua sinh và tử. 


NGUYÊN GIÁC 


(Bản Rockhill: tới đây hết Phẩm Vô Thường) 


Bản lyer và Sparham: Các con của ngươi không bảo vệ được 
ngươi khi cái chêt tới với ngươi; ba mẹ, bạn bẻ ngươi cũng 
thê. Lúc đó, ngươi sẽ không có nơi ân trú. 


42. Bản lyer và Sparham: “Khi tôi làm xong điều này rồi tôi 
sẽ làm điều kia, và sau đó tôi sẽ làm chuyện đó.” Già, bệnh và 
chết gặm mòn đời những người cứ bận như thê. 

43. Bản lyer và Sparham: Do vậy, hãy thường trực vui trong 
thiền định, tinh tân tu học, nhìn thấy cái kết thúc sinh và tử, 
chinh phục hoàn toàn ma quân. Hỡi các tỳ khưu, hãy vượt qua 
sinh và tử. 


(Bản Iyer và Sparham: hết Phẩm I1, về Vô Thường) 


Phẩm 2 


THAM 


Ghi nhận: Cả ba bản tiếng Anh đều dịch nhan đề phẩm này là 
Desire, tức là muốn có vật gì hay muốn chuyện gì xảy ra. Nhưng 
bản Rockhill viết rằng tham muốn khởi lên từ indecision (bắt định, 
do dự để lựa chọn), trong khi bản Sparham dịch rằng tham muốn 
khởi lên từ wrong concepfions (vọng tưởng), bản lyer dịch rằng 
tham muốn khởi từ false, fickle concepfions (vọng tưởng dao 
động). Do vậy, nơi đây sẽ dịch tham muốn khởi lên từ “vọng 
tưởng.” Trong Tạng Pali, các bản Kinh MN 18, Kinh Sn 4.11, Kinh 
DN 21 nói rằng nơi tưởng thì không gì sai, nhưng khi khởi niệm 
yêu/ghét để lựa chọn thì là vọng tưởng. 

Tham cũng là cội nguồn chấp ngã, vì tâm tham khởi dậy vì có “cái 
tôi” đang chạy tìm “cái của tôi” — ly tham sẽ không thấy có cái nào 
là “cái của tôi” để nắm giữ. 

Tưởng (perception) là chức năng của tâm, thấy xanh, đỏ, tím, 
vàng thì nhận ra xanh, đỏ, tím, vàng dị biệt nhau, nhưng người trí 
chỉ nên nhận ra như thế là như thế, chớ đừng khởi niệm ưa xanh, 
thích đỏ, hay ghét tím, bỏ vàng. Chính vọng tưởng là tâm phan 
duyên, dẫn tới tham muốn, từ đó cứ biện biệt để nắm giữ, và đó 


9 


NGUYÊN GIÁC 


là luân hồi. Do vậy, khi nhận ra tưởng là vô thường, hãy kiên trì 
giữ cái nhìn vô thường, sẽ lìa được tâm tham muốn, và đó là 
đoạn tận sầu khổ. Ly tham (greed) sẽ đắc Thánh quả thứ ba, tức 
quả Bắt Lai; ly tham hữu (greed of being) sẽ đắc quả A La Hán. 

Ly tham phải trị từ gốc niệm. Tương Ưng Bộ - Tập IV - Thiên Sáu 
Xứ, bản Việt dịch HT Thích Minh Châu ghi lời Đức Phật dạy hãy 
vô niệm. Bản Việt dịch Kinh Tương Ưng 35.207 (207. XI. Kinh Bó 
Lúa) của HT Minh Châu có đoạn, trích: 


Ai có tư tưởng (Mannamàna), người ấy bị Màra trói buộc. Ai 
không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma... Có tư 
tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng là mụt nhọt. Có tư 
tưởng là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập "Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng". 
(https:/www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-35g.htm) 


Hai bản tiếng Anh của BikkhUu Bodhi và Bikkhu Sujato ghi kinh trên 
là SN 35.248. Bản của ngài Bodhi viết: 

ln conceiving, one is bound by Mara; by not conceiving, one is 
freed from the Evil One... Conceiving is a disease, conceiving is a 
tumour, conceiving is a dart. Therefore, bhikkhus, you should train 
yourselves thus: ˆWe will dwell with a mind devoid of conceiving.' 
(Dịch: Ai suy nghĩ tư lường, sẽ bị buộc vào Ác Ma; ai không suy 
nghĩ tư lường, sẽ giải thoát khỏi Ác Ma... Suy nghĩ tư lường là 
bệnh, suy nghĩ tư lường là ung bướu, suy nghĩ tư lường là mũi tên. 
Do vậy các thầy tỳ khưu phải tự rèn luyện thế này: “Tôi sẽ sống 
với tâm không có suy nghĩ tư lường.) 
(https://suttacentral.net/sn35.248/en/bodhi) 


Tuy nhiên, suy nghĩ tư lường (dựa vào khái niệm trừu tượng) là 
một công cụ lớn để vào đạo —- đó là chánh tư duy. Do vậy, vô 
niệm có nghĩa là nhận ra tánh rỗng rang trong niệm, từng niệm 
không dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp nào. Nghĩa là, ngay 
khi thấy niệm sinh, tức thì thấy niệm diệt, cũng là thấy vô thường, 
cũng là thấy vô niệm. 

Bài Kệ số 8 còn nói rằng tâm tham là vô thường, những gì được 
tham (trong tâm) cũng là vô thường. Do vậy, quán vô thường sẽ 


10 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


la tâm tham. Do vậy, hãy liên tục cảm nhận dòng chảy vô thường 
đang chảy xiết qua thân tâm mình. 


Phẩm Tham như sau. 


1. Tham muốn khởi dậy từ vọng tưởng; do vậy, hãy nhận biết 
chúng là cội gốc tham muốn. Hãy rời bỏ tất cả các vọng 
tưởng, rồi tham muốn sẽ không khởi dậy. 


2 (215) Tham muốn dẫn tới khổ, tham muốn dẫn tới sợ hãi. 
Người xa lìa tham muốn sẽ không khổ, không sợ hãi. 


3 (214) Hỷ ái dẫn tới khổ, hỷ ái dẫn tới sợ hãi. Người xa lìa 
hỷ ái sẽ không khổ, không sợ hãi. 


4. Tham muốn và hỷ ái sẽ dẫn tới sâu khố; y hệt trái ngọt rồi 
trở thành vị đăng; cũng như ngọn đuôc không buông bỏ sẽ 
cháy người câm đuôc. 


5 (345) Thế Tôn nói rằng sắt, gỗ, và dây không trói chúng 
sinh chặt bằng trang sức, châu báu, vợ con trói buộc. 


6 (346) Sẽ khó cho người bị lòng tham muốn trói buộc tự giải 
thoát. Chỉ người kiên trì, cắt bỏ tất cả những tham muốn dục 
lạc, mới sớm giải thoát. 


7. Thế giới đa dạng này không đáng gì để tham muốn. Nó 
trông như đáng tham muốn chỉ vì quyến rũ tâm người. Hãy 
kiên trì cắt bỏ tâm tham muốn, để mặc cho thế giới đa dạng 
như thế. 


I1 


NGUYÊN GIÁC 


§. Hãy thấy răng tâm tham muốn là vô thường, những gì được 
tham muốn cũng là vô thường. Hãy tự giải thoát lìa khỏi bất 
cứ những gì đang chảy xiết vô thường, để tìm bất tử. 


9. Giữ tâm tỉnh thức và giới hạnh sẽ tránh được sầu khổ từ 
niệm tham muốn khởi lên; tham muốn không lay động được 
tâm người như thế; người có tâm như thế là giải thoát. 


10 (239) Người trí y như thợ bạc, cần trọng trong từng 
khoảnh khắc, tự làm trong sạch tâm, lìa cả nệm bắt tịnh vi tế. 


I1. Hệt như thợ giày sửa soạn da kỹ càng trước khi đóng 
giày, người đã xa lìa tham muốn sẽ thấy an lạc lớn nhất. 


12. Muôn an lạc, hãy xa lìa tât cả tham muôn; người đã xa lìa 
tât cả tham muôn sẽ thây an lạc vi diệu nhât. 


13. Hễ ai chạy theo tham muốn, sẽ không bao giờ thỏa mãn 
được. Người trí tuệ rời xa tham muốn, sống tự biết đủ. 


14. Tham muốn không bao giờ biết đủ; trí tuệ dẫn tới biết đủ. 
Người trí tuệ, sống biết đủ, không thể rơi vào vòng dục lạc. 


15. Người tìm hỷ ái, và người vui trong sai phạm giới hạnh, 
sẽ không nhận ra nguy hiểm bao trùm, kế cả khi họ sắp từ 
trần. 


16. Người tâm bất thiện sẽ bị hỷ ái lôi ngã, và không muốn 
vượt qua; tâm họ trôi lăn với dục lạc, tự hại mình và người. 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


17 (186) Mưa vàng bạc cũng không đủ cho kẻ tham; người trí 
biết rõ là một chút tham cũng mang tới nhiều sâu khô. 


18 (187) Đệ tử Đức Phật không tìm vui ngay cả nơi cõi chư 
thiên, chỉ tìm vui trong việc đoạn tận tham ái. 


19. Ngay cả núi vàng ngọc châu báu cũng không vừa cho một 
người tham; Hiểu như thế, hãy tự mình phòng hộ tâm mình. 


20. Những ai đã biệt tham là cội nguôn sâu khô, chớ nên tìm 
vui trong hỷ ái nữa. Đã thây cội nguôn sâu khô trong thê giới 


này, hãy kiên trì tự bình lặng tâm mình. 


Hết Phẩm 2, về Tham 


13 


Phẩm 3 


ÁI DỤC 


Ghi nhận: Phẩm này nói rằng phải xa lìa các loại ưa thích say 
đắm nơi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm xúc, 
tài sản, sắc dục, tên tuổi quyền thế, ăn ngon, ngủ nhiều (tức là, 
các ưa thích nơi: sắc, thanh, hương, vị, xúc, tài, sắc, danh, thực, 
thùy). Đặc biệt là cũng phải xa lìa kiến dục, các lập trường quan 
kiến (có/không; hữu/4ô). 


Phẩm Ái Dục như sau. 


1. Chúng sinh bị vọng tưởng kéo trôi; người nào cho răng say 
đắm bất thiện như là thanh tịnh sẽ chỉ làm tăng mạnh thêm 
say đắm, thêm sức mạnh cho dây tự trói buộc. 


2. Người liên tục giữ tâm an tịnh, văng bặt vọng tưởng, quán 
sát các pháp bất tịnh, sẽ tự xả ly ái dục, gỡ được dây trói 
buộc. 


3 Chúng sinh bị lưới tham vây phủ như người ổi trong bóng 
tối, bị say đắm ái dục xé tan nát; phàm phu bị trói buộc mãi, 
hệt như cá trong ao nước sôi. 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


4 (284) Ái dục mọc nhanh như dây leo, trói buộc những 
người buông lung; chúng sinh cứ chạy mãi theo tuổi già và 
chết, hệt như bê chạy theo bò mẹ tìm sữa bú. 


5. (334) Người có tâm bất tịnh, và người có tâm say đắm, và 
người chạy theo dục lạc, cứ mãi sinh tử luân hồi, hệt như khi 
trong rừng tìm hái trái cây. 


6. (342) Cứ mãi tìm dục lạc, và cứ mãi đi đường sinh tử, 
chúng sinh bị ái dục lôi kéo, và chạy mãi y hệt nai trong lưới. 


7. Những người bị ái dục trói buộc, và những người cứ lý 
luận quan kiên (vê có/không, về hữu/vô) sẽ cứ mãi tìm vui 
dính mắc, sẽ thọ khô hoài thôi. 


§. Người thiếu chính kiến, người thiếu an tịnh, và người dính 
mắc ái dục sẽ chạy theo giả chết như bê theo mẹ tìm sữa. 


9 Khi xả ly tham ái, xả ly cả ưa thích [quan kiến] có với 
không (lìa cả hữu/vô), bậc tỳ khưu vượt thắng tắt cả sinh hữu, 
và sẽ thành tựu niết bàn tối thượng. 


10 (335) Muôn giải thoát phải làm điêu rât khó, là xả ly ái dục 
nam nữ, vì nó chỉ tăng sâu khô, như cỏ mọc sau mưa. 


11 (336) Ai đã làm điều rất khó, là xả ly ái đục nam nữ, sầu 
khổ sẽ tự lìa xa, hệt như giọt sương rơi khỏi lá sen. 


12 (337 Pali, phần đầu). Do vậy, với pháp hội nơi đây, hãy 
nghe lời ta dạy: phải nhồ gốc cỏ ái dục, cây mới lớn được. 


15 


NGUYÊN GIÁC 


13 (337 Pali, phân sau). Làm bạn với ái dục sẽ trôi lăn vô 
lượng kiêp; nhô xong gôc ái dục, sâu khô và sợ hãi sẽ biên 
mât. 


14 (341) Chúng sinh cứ mãi sinh ra, cứ mãi vào bụng mẹ, cứ 
mãi tới và đi, cảnh giới này rôi cảnh giới kia. 


15 Rất khó thoát khỏi ba cõi; người xả ly tham ái mới nhố 
được hạt giống sinh hữu (seed of existence), sẽ rời vòng sinh 
tử. 


16 Tuy còn tham dục trói buộc khi sinh vào cõi người hay cõi 
trời, hãy tận lực vượt qua tham dục. Vì kẻ rơi vào cõi địa 
ngục, sẽ hôi tiêc cơ hội đã mât này. 


17 (340) Tham dục là cội nguồn luân hồi. Tham dục là rễ dây 
leo, mọc lên buộc người vào lưới. Nếu không phá hủy tham 


dục, sẽ sâu khô hoài, và sẽ mât cơ hội giải thoát hoản toản. 


18 (338) Cây bị cắt, hê còn gôc rê, rôi sẽ mọc lại; do vậy, hề 
còn mảy may vi trân tham dục, là sẽ khô luân hôi mãi. 


19 Vũ khí mình làm, sẽ giết chính mình, khi vũ khí vào tay kẻ 
cướp; do vậy, tham dục khởi từ tâm mình, sẽ giết chính mình. 


20 Biết tham dục dẫn tới khổ, khi rời tham dục xong, không 
năm giữ dính mắc gì, vị tỳ khưu tỉnh thức xa lìa thế giới này. 


Hết Phẩm 3, về Ái Dục 


Phẩm 4 
THANH TỊNH 


Ghi nhận: Hai bản Anh dịch của Rockhill và Iyer dịch phẩm này là 
Purity (Thanh tịnh), trong khi bản Sparham dịch là Caution (Sống 
không phóng dật). Về ký số, bản Sparham có 34 bài kệ, hai bản 
kia có 35 bài kệ; thực sự không dị biệt nhiều, vì bài kệ 31 trong 
bản Sparham là gộp hai bài kệ lại. Nơi đây, sẽ dịch là Thanh Tịnh, 
và ký số theo Rockhill và lyer. 

Trong phẩm này, bài kệ số 4 có nói về “cõi chư thiên” (the abode 
of gods), là chỉ về cõi tịnh cư của các vị Bất Lai, tức là thánh quả 
thứ ba, chỉ sau A La Hán. Bài kệ số 7, theo luận thư, giới định huệ 
là nền tảng bậc Mâu Ni (Muni), tức là A La Hán. Bài kệ 19 nói 
rằng cần hiểu bản chất của thân (nature of the body), là cách nói 
xưa cổ về Niệm Thân. Nhiều bài kệ trong phẩm này (Kệ 21-23) 
nhấn mạnh giữ giới là đủ hiểu pháp, cần hơn thuộc kinh, và thuộc 
vài câu nhưng hành trì, ly tham sân sỉ mới thực là hạnh tu. 

Bài kệ 33 nói về giữ giới và niệm tâm (trong Tứ niệm xứ). 


17 


NGUYÊN GIÁC 


Phẩm Thanh Tịnh như sau. 


1 (21) Người thanh tịnh sẽ bất tử; bất tịnh là bạn với chết. 
Người thanh tịnh sẽ không chết; bất tịnh, sẽ chết mãi. 


2 (22) Hiểu như thế, người trí sống vui trong đơn sơ và thanh 
tịnh; họ vui niềm vui của bậc đại sĩ. 


3 (23) Luôn luôn giữ tâm như thế, và quyết tâm vượt tới bờ 
bên kia, họ rồi sẽ vào Niết bản, an lạc tối thượng. 


4 (28) Khi người trí tinh tấn, vượt thắng phóng dật, nhờ trí tuệ 
sẽ vào nơi chư thiên tịnh cư, và rồi xa lìa sầu khô, họ từ đỉnh 
núi nhìn xuống những người bất trí còn ở mặt đất. 


5 (25) Người trí nhờ tình tấn, giữ giới, và thanh tịnh sẽ tự 
biến thành hòn đảo, không trận lụt nảo làm chìm được. 


6 Người tinh tấn được ca ngợi vì cần trọng, tự xét mình, thanh 
tịnh, giữ giới, việc làm chính đáng, trọn đời đúng pháp. 


7 Hãy tự tu học đề đạt trí tuệ tối thượng và nền tảng của bậc 
Mâu Ni. Người giữ được tâm tịch lặng liên tục sẽ dứt được 
khổ. 


8 Không dính vảo lý thuyết sai lầm, cũng không hề phóng 
dật; người không dính mắc vọng thuyết sẽ lìa được cõi này. 


9 Người suy nghĩ đúng đăn về thê giới này sẽ đạt được bậc 
cao đó, dù có qua thêm cả ngàn kiệp, cũng không rơi vào ác 
đạo. 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


10 Người phóng dật sẽ có tâm hư hỏng; người trí phải cẩn 
trọng, như người trưởng đoàn xe canh gác châu báu của mình. 


11 Người không phóng dật, không tìm vui dục lạc, với tâm 
luôn luôn tỉnh thức chăm chú, sẽ chấm dứt sầu khổ. 


12 Người đã dứt khổ, cũng không để phóng dật trong cõi này, 
không còn bị tổn thương nữa bởi phóng dật, như sư tử không 
thể bị hươu nai làm hại. 


13 (309) Người vô tàm, muốn vợ người, sẽ gặp bốn nạn: bị 
tiếng xấu, ngủ không yên, bị coi thường, vào địa ngục. 


14 (310) Người bất thiện như thế, dù rơi vào ái dục khoảnh 
khắc, sẽ nhận quả nặng nề, đốt cháy trong địa ngục. 


15 Người muốn tìm an lạc, hãy giữ giới cân trọng; người kiên 
tâm không đề chút lơ đãng như kẻ bắt trí lái xe ngựa. 


16 Khi kẻ bất trí lái xe rời đường chính, và đã vào đường gập 
chènh, họ sẽ ân hận vô cùng vì lỗi lầm đó. 


17 Tương tự, kẻ bắt trí rời bỏ chánh pháp đề theo phi pháp, sẽ 
rơi vào tay thần chết; cũng bị hủy diệt vì mất đường sáng. 


18 Người không làm điêu nên làm, và người làm điêu không 
nên làm, người làm với phóng dật, sẽ chỉ tăng nạn dữ, tăng 


sâu khô, và rât xa đường tịch diệt. 


19 Người hiểu bản chất của thân, quán sát thân liên tục, sẽ 


19 


NGUYÊN GIÁC 
không làm điều không nên làm, và sẽ làm điều nên làm. 
20 Do vậy, người với ký ức và hiểu biết sẽ kết thúc sầu khổ, 
và khi hết sâu khổ sẽ tìm thấy an lạc. 


21 Trước pháp hội này, ta nói rằng hễ ai giữ được giới luật là 
đã hiểu pháp, bất kế là mới nghe chẳng bao nhiêu về pháp. 
Người thuận theo pháp là thực sự hiểu được pháp. 


22 (19) Dù tụng nhiều kinh, nếu không hành trì, ưa phóng dật, 
như đêm bò người khác, không phải sa môn hạnh. 


23 (20) Dù thuộc chỉ vải câu, nhưng hành trì chánh pháp, từ 
bỏ tham sân si, mới dự phần sa môn hạnh. 


24 AI ca ngợi sự tình tấn và chỉ trích sự phóng dật, sẽ ở vị trí 
cao trong cõi chư thiên, hơn là người có trăm lần cúng dường. 


25 Khi ca ngợi sự tinh tấn, bậc trí biết biện biệt đúng và sai; 
bậc trí luôn tinh tấn vì 2 lý do: phước đức trong kiếp này và 


kiếp sau; người tinh tấn biết như thế mới là bậc trí tuệ. 


26 (327) Tỳ khưu vui trong thanh tịnh, biết kinh sợ bất tịnh, 
sẽ tự thoát đường ác, như voi tự thoát vũng lầy. 


27 Tỳ khưu vui trong thanh tịnh, biết kinh sợ bắt tịnh, phủi 
rớt hết tội lỗi y hệt trận gió tước sạch lá trên cây. 


28 Tỳ khưu vui trong thanh tịnh, biết kinh sợ bất tịnh, xa lìa 
mọi dính mắc, và từ từ đạt tới niềm vui an lạc. 


20 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


29 Tỳ khưu vui trong thanh tịnh, biết kinh sợ bất tịnh, sẽ đạt 
tới sự tròn đầy tịch lặng, hoàn toàn bình an và giải thoát. 


30 Tỳ khưu vui trong thanh tịnh, biết kinh sợ bất tịnh, là đã 
tới gần Niết bản, và chắc chắc sẽ thành tựu Niết bàn. 


31 Người giữ giới và tinh tấn, sống y pháp hành, khi thuận 
theo pháp sẽ tìm thây hạnh phúc trong cõi này và cõi sau. 


32 Các ngươi, với nhiệt tâm học và tìm bình an, hãy tính tấn 
ra sức hành trì, hãy nhìn kỹ xem đời những kẻ phóng dật, 
không phòng hộ, không tự quán xét, và hãy xem đời những kẻ 
lười biếng đã rời đường học, và chớ có nghe kẻ phóng dật đó. 


33. Thầy Tỳ khưu nào giới hạnh chân thực và vui trong tỉnh 
tấn sẽ kiểm soát được tất cả các niệm, và tâm sẽ thấy an toàn. 


34 Hãy khởi dậy, bắt đầu đời sống mới, hướng theo Phật 
pháp, đạp bẹp quân lính Ác Ma, như voi đạp bẹp ngôi nhà 


bùn. 


35 Bất kỷ ai sông thuận theo giới hạnh, dịu dàng, và thanh 
tịnh, sẽ rời được vòng sinh tử, sẽ lìa được hoản toàn khổ. 


Hết Phẩm 4, về Thanh Tịnh 


21 


Phẩm 5 
KHẢ ÁI 


Ghi nhận: Khả ái là dễ thương, dễ được ưa thích. Bản Rockhill 
dịch là Những gì dễ thương (Agreeable things), trong khi hai bản 
kia cùng dịch là Vẻ đẹp, hay Nhan sắc (Beauty). Điểm chung 
nghĩa là, những gì làm say đắm chúng ta, như nơi mắt là nữ sắc, 
hoa, tranh, cảnh..., nơi tai là tiếng đàn, lời ca, giọng nói thủ thi... 
tương tự với những gì làm chúng ta say đắm nơi mũi (mùi 
hương), lưỡi (món ăn ngon), thân (cơ thể chạm xúc), ý nghĩ (tư 
tưởng, thơ văn)... Khi nơi đây dịch “khả ái” là nói chung tất cả các 
pháp lôi cuốn đó. Khi thấy có gì dễ thương, là thấy có “cái được 
tôi ưa thích,” và cả thế giới của “ngã, ngã sở” khởi dậy. Thí dụ, 
nghe một ca khúc hay, nhiều năm sau còn muốn nghe lại nữa; tức 
là bản nhạc đó đã trói buộc “thế giới tâm của tôi” qua thời gian rất 
dài. Để lìa các thứ khả ái, nói ngắn gọn là phải ly tham, không trụ 
vào bắt cứ gì hết. 


I1 (212) Các thứ khả ái sẽ mang tới sâu khô và sợ hãi; người 
rời bỏ các thứ khả ải, sẽ thoát sâu khô, lìa sợ hãi. 


22 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 Các thứ dễ thương sẽ mang tới sầu khổ và sợ hãi; khi tất cả 
những gì xinh đẹp đó biến đồi, thất vọng sẽ khởi lên. 


3 Thê giới đây phiên não -buôn, lo, tiệc nhớ... -khởi lên vì 
năm giữ các thứ khả ái. Rời các thứ khả ái, phiên não biên 
mât. 


4 Người hạnh phúc, lìa sâu khổ, khi không thấy gì là say đẫm; 
không bận tâm với các thứ khả ái, sẽ ly tham và giải thoát. 


5 (210) Sầu khổ khởi dậy khi xa những gì mình ưa thích, khi 
gặp những gì mình hờn ghét; do vậy, đừng bao giờ tìm những 
gì dễ thương, cũng chớ bận tâm với những gì dễ ghét. 


6 Khi buộc phải xa những gì mình ưa, khi cứ gặp những gì 
mình ghét, sâu khô sẽ không chịu nôi đôi với người già. 


7 Khi người mình ưa thích lìa đời, như bà con hay bạn thân, 


nỗi buồn sẽ lớn và lâu dài; xa lìa người thương dẫn tới sâu 
đau. 


8 Không thấy ưa với ghét sẽ không bị trói buộc; do vậy, ai 
thấy đễ thương là phiền não sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì dễ ưa. 


9 Ngưng so đo những gì ưa [với ghét], sẽ không bị buộc vào 
niềm vui thế tục; tìm niềm vui vượt trên tự ngã là tìm Niết 
bàn. 


10 Chúng sinh cõi trời và người bị trói vào niêm vui thân xác 
(bodily), làm điêu bât thiện, chịu khô, rơi vào già và chết. 


23 


NGUYÊN GIÁC 


I1 Ai tĩnh tân ngày đêm, lìa niêm vui thân xác, điêu rât khó 
làm, sẽ nhô được gôc rễ tội lỗi, thực phâm của Ác Ma. 


12 Kẻ bắt trí xem bất thiện là thiện, xem khó ưa là đễ ưa, xem 
khổ là vui, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. 


13 Người tìm vui trong bắt thiện pháp, sẽ không bao giờ biết 
đủ. Chớ nên làm bất thiện pháp. 


14 Người tìm vui trong thiện pháp, sẽ tự sống biết đủ. Chớ 
nên làm bất thiện pháp. 


15 Như thành quách biên trấn, có tường xây kiên cố bảo vệ; 
Người tự phòng hộ kiên cố sẽ sống trong niềm vui của pháp. 


16 (157) Người trí sẽ vui sống khi tỉnh thức suốt cả ba thời; 
tỉnh thức liên tục chính là phòng hộ an toản. 


17 (315) Gác kỹ trong và ngoài, thành biên trấn sẽ bình an; 
tương tự, hãy tự canh gác mình liên tục, chớ để lỡ cơ hội sinh 
làm người, vì khi đã sinh vào địa ngục, là sẽ ân hận. 


18 Nhìn khắp nƠI, Sẽ thấy mình thương mình nhất; do vậy, 


chớ làm cho người khác những gì mình thấy đau đớn cho 
mình. 


19 Với mọi người, mạng người là quý, ai cũng sợ bị trừng 
phạt; do vậy, mình cũng thế, chớ đánh đập a1, chớ giết hại aI. 


20 (219) Như người vừa đi thật xa và trở về bình an, người 


24 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


thân và bạn hữu đón với những tiêng reo mừng “Alala!?”" 


21 (220) Tương tự với người giới đức, khi rời đời này và sang 
đời khác, phước nghiệp hân hoan đón như người thân. 


22 Do vậy, hãy làm việc lành cũng để cho đời sau; vì thiện 
nghiệp sẽ đón nhận các chúng sinh trong thế giới khác. 


23 Người sông giới đức được chư thiên ca ngợi; người không 
có lỗi nào sẽ có niềm vui tuyệt hảo trên cõi trời. 


24 Người thuận theo pháp, giữ giới hạnh, biết đủ, không nói 
dối, làm những gì nên làm, sẽ sống vui phần đời còn lại. 


25 Người làm những gì nên làm, và người sông vui với chánh 
pháp, cho người khác niêm vui, sẽ an vui nơi thê giới sau. 


26 Khuyên người khác giữ giới, và tự xa lìa tât cả sai trái — 
người công chính vui như thê, và không vui với điêu bât 


chính. 


27 Do vậy, những gì thiện và bất thiện sẽ ly biệt nơi cái chết; 
người ác hạnh rơi địa ngục, người thiện hạnh lên cõi trời. 


Hết Phẩm 5, về Khả Ái 


25 


Phẩm 6 
GIỚI 


Ghi nhận: Giới hạnh là Šïla, tức là một trong ba chỉ để giải 
thoát — Giới, Định, Huệ. Giới cũng là chi thứ nhì trong Sáu Ba La 
Mật. Có bài kệ trong phẩm này sẽ giữ theo văn phong của Hòa 
Thượng Thích Minh Châu. Tuy phẩm này nói về giới, nhưng bài 
kệ số 4 cũng nhắn mạnh về bố thí phước thiện, một phương diện 
của tâm từ ái. 

Trong phẩm này, bài kệ số 13 (ký số theo Rockhill và lyer, 
nhưng là số 11 trong bản Sparham) nói về “kiêu hãnh, bắt tịnh 
trong và ngoài” có ý muốn nói ngã chấp, vướng cái thấy “có tôi” và 
“có tham ái” trong 6 nội xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và 6 ngoại 
xứ (cái được thấy, cái được nghe, cái được ngửi, cái được nếm, 
cái được chạm xúc, cái được nghĩ ngợi tư lường). Như thế, giới 
còn có nghĩa là phòng hộ các căn. 

Trong một số kinh, Đức Phật nói rằng khi giữ giới cả trong và 
ngoài (12 xứ) như thế là giải thoát. Như trong Trung Bộ, Kinh MN 
138, bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu ghi lời Đức 
Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào đề thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán 


26 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp 
thủ quấy rối. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không 
tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội tràn, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khỗ về 
sanh, già, chết trong tương lai." 

Giữ giới như thế, sẽ không cần tu gì nữa. Kinh AN 10.2 và 
Kinh AN 11.2 ghi lời Đức Phật dạy rằng đối với người giới đức 
thanh tịnh, không cần phải khởi tâm làm gì nữa, vì sẽ tự động 
không hối tiếc, sẽ tự động có hỷ lạc, sẽ tự động có khinh an, sẽ tự 
động đắc định, sẽ tự động thấy và biết như thật, sẽ tự động ly 
tham, sẽ tự động có giải thoát tri kiến, và là đắc quả A La Hán. 


I1 Muôn tìm được ba loại hạnh phúc — được ngưỡng mộ, 
sở hữu bảo vật, và sinh lên cõi an lạc — phải giữ giới. 


2 Người trí giữ giới phải nghiêm túc để có phâm hạnh bậc 
thánh, mắt tuệ toàn hảo và tịch lặng trong đời. 


3 Giới hạnh đưa tới hạnh phúc; thân xa lìa đau đớn; đêm 
ngủ sẽ bình yên, và khi thức sẽ vẫn an lạc. 


4 Người từ ái bố thí và giữ giới sẽ hưởng hạnh phúc vô 
tận nhờ quả phước bồ thí trong cõi này và cõi sau. 


5 Hạnh phúc cho người giữ giới ngay cả trong tuổi giả, và 
người giữ tín tâm: trí tuệ là kho tàng lớn nhất của con người; 
không tên trộm nào trộm được phước hạnh. 

6-7 Người xuất gia giữ giới bổn, phòng hộ các căn, ăn 
chừng mực, không ngủ nhiều - tinh tấn như thế ngày và đêm, 


tât nhiên sẽ tới gân Niêt bàn. 


27 


NGUYÊN GIÁC 
8 Giữ giới bổn, với tâm vả tuệ nhiệt tâm trong thiền định, 
người xuất gia như thế sẽ phá hủy sầu khô. 
9 Từ đó, người cần trọng giữ giới hạnh và thiền định sẽ 


đạt mặt nhìn siêu thê và biện biệt với trí tuệ. 


10 Xa lìa mọi dính mặc, tâm không vướng gì, cách biệt 
tât cả với trí tuệ, người đó vượt vô lượng sâu khô. 


11 Người toàn tâm vào ba pháp học — giới, định và huệ -- 
rồi sẽ tới thanh tịnh toàn hảo, dứt khổ, hết tái sinh. 


12 Người dứt mọi tham đăm, rời thân này với trí tuệ, sẽ 
vượt qua cõi Ma vương, và sẽ rực sáng như mặt trời. 


13 Người xuất gia nào kiêu hãnh, bắt tịnh trong và ngoải, 
sẽ không toàn hảo được giới, định và huệ. 


14 Mưa rơi từ bầu trời có mây, không rơi từ bầu trời 
sáng; do vậy hãy bạt mây che tâm, và mưa sẽ không rơi. 


15 Người luôn luôn tỉnh thức và giữ giới bốn trên đường 
tới Niết bàn sẽ mau chóng tới thanh tịnh toàn hảo. 

16 (54) Hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều 
gió; nhưng hương bậc thánh không bị gió thôi bạt, và hương 
nảy bay đi khắp phương trời. 


17 (55) Hoa chiên đàn, giả la, hoa sen, hoa vũ quý -- GIữa 
các hương hoa ấy, Giới hương là vô thượng. 


28 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


18 (56) Ít giá trị hương này: hương già la, chiên đàn; chỉ 
hương người đức hạnh, ngát thơm tận cõi trời. 


19 (57) Người giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh 
trí, chơn giải thoát, sẽ không gặp đường ma. 


20 Đây là con đường an lạc chân thực; người đã vào con 
đường thanh tịnh toàn hảo này sẽ lìa mọi lưới ma. 


Hết Phẩm 6, về Giới 


29 


Phẩm 7 
THIỆN HẠNH 


Ghi nhận: Đức Phật dạy là phải lìa các pháp bất thiện nơi 
thân, khẩu và ý. Đồng thời hãy giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và 
tâm ý sẽ đạt được bốn pháp vô lượng (bài kệ 5); bản ghi chú của 
Sparham viết rằng đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả 
vô lượng. Người luôn luôn giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm 
ý rồi sẽ giải thoát, xa lìa sầu khổ; nghĩa là, theo các bài kệ 7-11, 
khi liên tục phòng hộ thân, khẩu và ý (còn hiểu là phòng hộ 12 xứ) 
là đủ để giải thoát, không cần tu gì thêm. 


I Người lìa pháp bất thiện nơi thân, giữ thiện hạnh nơi 
thân, giữ giới nơi thân, sẽ không phạm tội về thân. 


2 Người lìa pháp bắt thiện nơi lời nói, giữ thiện hạnh nơi 
lời, giữ giới nơi lời, sẽ không phạm tội về lời nói. 


3 Người lìa pháp bất thiện nơi tâm ý, giữ thiện hạnh nơi 
ý, giữ giới nơi ý, sẽ không phạm tội về tâm ý. 


30 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


4 Người lìa pháp bất thiện nơi thân, nơi lời nói, nơi tâm ý 
— là đã xa lìa tất cả các pháp bắt thiện. 


5 Người giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm ý sẽ đạt 
được bốn pháp vô lượng. 


6 Người giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm ý sẽ đạt 
được hạnh phúc vô lượng nơi cõi nảy vả cõi sau. 


7 Người trí khéo phòng hộ thân sẽ không bị gì làm nguy 
hại; người này tới nơi bất tử, nơi không sâu khô. 


8 Người trí khéo phòng hộ lời nói sẽ không bị gì làm 
nguy hại; người này tới nơi bắt tử, nơi không sâu khổ. 


9 Người trí khéo phòng hộ tâm ý sẽ không bị gì làm nguy 
hại; người này tới nơi bất tử, nơi không sầu khổ. 

10 Người kiên tâm liên tục phòng hộ thân, lời nói, tâm ý; 
khi người kiên tâm khéo phòng hộ tất cả pháp, người nảy tới 


nơi bât tử, nơi không sâu khô.. 


11 Sẽ tốt lành khi phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng 
hộ tâm ý; Tỳ kheo phòng hộ tất cả sẽ xa lìa khô. 


12 Lời nói cân trọng, tâm ý khéo phòng hộ, thân không 
làm ác - Đức Phật dạy hãy giữ ba pháp như thé. 


Hết Phẩm 7, về Thiện Hạnh 


31 


Phẩm 8 
LỜI NÓI 


Ghi nhận: Bài kệ số 5 nói rằng kẻ la mắng một vị thánh sẽ rơi 
rất nhiều kiếp (bản lyer dịch là ngày, bản Sparham dịch là năm, 
bản Rockhill dịch là kiếp) vào hai loại địa ngục — Nirabbudas là nơi 
băng lạnh kinh khủng, Abbudas là ngục lửa cháy liên tục. 

Phòng hộ lời nói không chỉ là giữ giới, không chỉ là sợ gây 
nhân quả xấu, vì nếu chỉ vì sợ là còn vin vào “ngã, ngã sở” -- mà 
tận gốc phải là khởi xuất từ lòng từ bi với chúng sinh. Trong 
Kinh MN 58, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, ghi lời 
Đức Phật dạy: 

“...này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, 
không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai 
không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như 
chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói 
ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng 


32 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, 
không thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói 
nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích, 
Như Lại không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời 
nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, ở đây, 
Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vị sao vậy? Này Vương tử, 
Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình." 


1 (306) Nói láo rơi địa ngục, Có làm nói không làm, Cả 
hai chết đồng đăng, Làm người, nghiệp hạ liệt. 


2 Lời thô ác nói lên từ miệng chúng sinh rôi sẽ trở thành 
binh khí miệng lưỡi tân công vào chính họ. 


3 A1 khen người đáng trách, và ai trách người đáng khen 
— đều là tội nơi miệng, rồi sẽ không thấy hạnh phúc. 


4 Mất tài sản trong cõi này vì cờ bạc chỉ là tội nhỏ; nhưng 
kẻ khởi ác tâm với Như Lai là tội cực trọng. 


5 Kẻ dùng lời và ý mắng một vị thánh sẽ rơi 10 triệu kiếp 
địa ngục hàn băng, 1.041 kiếp địa ngục lửa cháy. 

6 Người với ác tâm đồ lỗi người vô tội sẽ bị tăng hình 
phạt trong địa ngục. Người có trí tuệ sẽ không nói lời sal trái; 


cũng không hề khởi chút tâm nào hiềm khích. 


33 


NGUYÊN GIÁC 


7 (164) Kẻ ngu sĩ miệt thị, Giáo pháp bậc La Hán, Bậc 
Thánh, bậc chánh mạng. Chính do ác kiến nảy, Như quả loại 
cây lau, Mang quả tự hoại diệt. 


8 Khi nói, chỉ nói lời lành, không nói lời ác; từ lời ác, 
điều hung ác sẽ tới, do vậy hãy dùng lời chính đáng. 


9 Người ngu nói ác, sẽ bị lời ác trói buộc; Hễ ai dùng lời 
ác, không dùng lời từ ái, ta gọi đó là kẻ bât trĩ. 


10 Tỷ kheo giữ gìn lời nói, dè dặt lời nói, không kiêu 
hãnh, sống chánh pháp, dạy chánh pháp, lời từ ái êm tai. 

11 Bậc thánh dạy cần chính yếu là lời khéo nói. Thứ nhì, 
nói từ ái, không nói thô ác; thứ ba, nói thực, không nói dối; 


thứ tư, nói khi cân thiệt, không nói vô ích. 


12 Hễ nói lời không tự mang sâu khổ tới, và lời không hại 
người khác là người khéo nói. 


13 Chỉ nói lời dịu dàng, lời mang vui cho người khác, 
mang vui cho mình, chớ dùng lời kích động aI gây tội. 


14 Lời thật y hệt mật ngọt cõi trời; tối thăng là lời thật. 
Bậc thánh nói, sự thật là từ thiện pháp, từ lẽ phải. 


15 Lời Đức Phật nói và lời gỡ bỏ tất cả sầu khổ là lời của 
sự thật; Lời dẫn tới Niết bàn như thế là lời tối thăng. 


Hết Phẩm 8, về Lời nói 


34 


Phẩm 9 
VIỆC LÀM 


Ghi nhận: Bài kệ số 9 ở hai bản Rockhill và lyer là bài kệ số 
8 ở bản Sparham. Luận Thư giải thích cho bài kệ vừa nói, viết 
rằng sau khi vua Prasenajit đánh thắng và bắt sống vua 
Adjatasatru, vua Prasenajit hỏi Đức Phật rằng có nên giam và xử 
tử vua Adjatasatru hay không, Đức Phật nói là đừng làm như thế 
vì hãy nghĩ ngược lại, nếu mình thất trận. 

Phẩm này nói rằng việc ác làm xong sẽ đưa tới ác quả, sầu 
khổ, đau đớn theo kẻ ác tận kiếp sau. 


1 (176) Kẻ rời bỏ chánh pháp - độc đạo tới giải thoát - ai 
nói lời vọng ngữ, không ác nào không làm. 


2 (308) Thả là nuốt hòn sắt cháy bỏng, hơn là nhận phẩm 
vật cúng dường mà sống vô hạnh, phạm giới. 


35 


NGUYÊN GIÁC 


3 Nếu biết sợ khổ, nếu không muốn thọ khổ, thì chớ làm 
điều ác, dù công khai hay bí mật. 


4 Nêu ai đã làm ác, hay nêu sẽ làm ác, cho dù có chạy tới 
bât cứ nơi nào, rôi cũng sẽ thọ nhận khô. 


5 (127) Không nơi nào - dù dưới đất, trên trời, giữa biển, 
hay động núi — đề trốn được quả ác nghiệp. 


6 Khi thấy người quanh mình làm ác, chớ làm theo như 
họ; chớ đi vào đường lỗi. 


7 Kẻ làm ác, kẻ xải cân gian lận, kẻ hại người, kẻ làm bât 
kỳ các sai trái tương tự, là kẻ đi lôi rơi vào vực thăm. 


8 Cho dù thiện hay ác, hễ việc đã làm xong, cho dù là 
việc nhỏ, cũng sẽ có nghiệp quả. 


9 Khi nghiệp lành nhóm lại, ngươi là kẻ thắng trận; hãy 
nghĩ tới trường hợp, nếu ngươi là kẻ thua trận. 


10 Không thấy pháp, người ngu đi theo đường dữ; kẻ làm 
ác, sẽ nhận ra sai lầm nơi cõi tái sinh. 


11 (136) Kẻ ngu không thấy là việc ác khi quả tới sẽ đốt y 
cháy; do nghiệp, kẻ ngu bị nung nấu như lửa. 


12 (66) Kẻ ngu, thiếu trí, tự xem là kẻ thù; kẻ đó làm việc 
ác, sẽ mang tới ác quả cháy bỏng. 


36 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


13 (67) Việc làm gây hại, sẽ dẫn tới quả đây nước mắt, 
phải cúi đầu, ân hận răng việc làm đó là sa1. 


14 (68) Việc làm không gây hại, mang tới niềm vui và 
hạnh phúc, rằng việc làm đó đã thực hiện tốt đẹp. 


15 (69) Đi tìm dục lạc, kẻ ngu làm ác, cứ mãi cười vui; 
khi ác nghiệp chín mùi, lúc đó y sẽ sầu khổ. 


16 (71) Việc ác đã làm sẽ không như sữa đóng váng 
ngay; chỉ như lửa ấn dưới tro, sẽ thiêu cháy kẻ ngu. 


17 Việc ác đã làm sẽ không như gươm đâm chết người 
ngay; nhưng ác quả sẽ theo kẻ ác sang kiếp sau. 


18 Việc ác sẽ đau đớn cháy bỏng cỡ nào khi ác quả tới, 
kẻ ác sẽ thấy trong kiếp sau. 


19 Y hệt gỉ sét bám vào ăn mòn sắt, việc ác sẽ đưa ác quả 


bám theo kẻ phóng dật. 


Hết Phẩm 9, về Việc làm 


37 


Phẩm LÔ 
LÒNG TIN 


Ghi nhận: Phước sẽ tới nhờ tín, giới, thí. Nếu không có 
lòng tin, sẽ không tinh tấn; nếu không tinh tấn, sẽ không đắc 
huệ giải thoát. Do vậy, lòng tin là tài sản lớn. 

Bài kệ số 16 trong phẩm này được Luận Thư kể rằng hai 
ngài Cariputra và Maudgalya-yana từ rừng vào một ngôi làng 
để khát thực. Một số dân làng Tirthikas nổi sân, la mắng, lấy 
đất bỏ vào bình bát hai vị; tuy nhiên một số người Bà La Môn 
tử tế đã tới xua đuổi kẻ dữ, và cúng dường thích nghỉ. Bài kệ 
nói hai vị sư vẫn giữ bất động tâm giữa người lành, kẻ dữ; 
nhưng rời xa kẻ bất tín, và thân cận người thiện tín. 


I Lòng tin, khiêm tôn, giới hạnh, bô thí — bậc thánh ca 
ngợi các đức tính này; người có các đức tính đó sẽ vào cõi 
chư thiên; ta nói, con đường đó sẽ dẫn vào cõi thiên. 


348 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 (177) Keo kiết không sanh thiên, Kẻ ngu ghét bố thí, 
Người trí thích bố thí, Đời sau, được hưởng vui. 


3 Lòng tin là bảo vật lớn nhất của cõi này, ai sống theo 
pháp này sẽ tìm thấy an lạc: sự thật là ngọt ngào nhất trong 
các vị, sông với trí tuệ là tối thăng trong đời. 


4 Người trí tin lời bậc A La Hán dạy sẽ dẫn tới Niết bản, 
và khi nghe pháp với tôn kính, sẽ đạt được trí tuệ. 


5 Nhờ tỉnh tấn, ra khỏi biển, nhờ lòng tin, hết nạn sông; 
nhờ tinh tấn, đứt sâu khô; nhờ trí tuệ, sẽ thanh tịnh. 


6 Tu sĩ có bạn là lòng tin, với đầy đủ trí tuệ sẽ cắt đứt mọi 
trói buộc đề đạt tới Niết bàn. 

7 Người trí có tín, giới, tuệ chân thật, khi tâm ai giữ các 
đức này sẽ sạch tội; ta gọi người đó đi đường thiện. 

8 Người giới và tín toàn hảo, người bố thí rộng rãi, người 
rời tâm tham keo kiệt, tới đầu cũng được ca ngợi. 

9 Người trí cõi này giữ chặt lòng tin và trí tuệ; đó là bảo 
vật quý nhất; người đó xa lìa mọi tài sản khác. 


10 Người ưa nghe lời bậc thánh, ưa nghe thuyết pháp, xa 
lìa mọi tâm tham, người đó gọi là “thiện tín.” 


11 Hãy luôn bày tỏ lòng tin, vì đó là phước không ai trộm 
được; hạnh phúc là bậc tu sĩ có lòng tin như thế, hạnh phúc là 
người trí khi gặp bậc tu sĩ như thê. 


39 


NGUYÊN GIÁC 


12 (249) Bồ thí là vì ưa thích, vì lòng tin. Mất vui vì kẻ 
khác ăn hay uống, sẽ tự ngày đêm mất định. 


13 (250) Ai dứt tâm ghen ty đó, cũng như cắt bỏ ngọn cây 
tala, sẽ được ngày đêm vào định. 


14 Chớ thân cận kẻ thiếu lòng tin, vì kẻ đó y hệt giếng 
khô; hễ đảo lên, sẽ chỉ thấy nước bân, đây bùn. 


15 Người trí thân cận người có lòng tin, vì người này như 
sông lớn và trong, như hô êm sóng và mát. 


16 Bậc tịch lặng vẫn giữ tâm lặng lẽ giữa cả người lành, 


kẻ dữ; Hãy xa người bât tín, và gân người tín tâm. 


Hết Phẩm 10, về Lòng Tin 


40 


Phẩm I I 
NGƯỜI XUẤT GIA 


Ghi nhận: Trong khi hai bản Rockhill và lyer ghi nhan đề 
phẩm này là “The Shramana” — tức là bậc Phạm hạnh, bậc ẩn tu, 
người hành giả, tu sĩ, sa môn, Tỳ khưu (dù nghĩa từ nguyên thời 
cổ xưa có bao gồm những vị ẫn tu từ truyền thống tôn giáo khác) 
— trong khi bản Sparham ghi là “The Ordained Person” chỉ hàm 
nghĩa người xuất gia bên nhà Phật. 

Lời Đức Phật có khi dùng văn phong nhắn mạnh, như ở bài 
kệ 16, với cách nhiều lời một ý -- “xa rời tội, tịch lặng tội, xa rời tất 
cả bát tịnh” — để chỉ hạnh tu sĩ. 

Một số bài kệ nơi đây sẽ giữ văn phong của Hòa Thượng 
Thích Minh Châu. 


1 (383) Tu sĩ, hãy ly tham ái, hãy tinh tấn chận dòng sinh 
tử; không rời tham ái, sẽ không đạt toàn thiện. 


2 (313) Phóng dật và thờ ơ chỉ gom thêm tội; người dè 
dặt và tinh tân biết cách làm những gì cần làm. 


4I 


NGUYÊN GIÁC 


3 (312) Hành vi buông thả, không biết hối lỗi, sống đời 
bất chính, sẽ chăng có lợi ích gì. 


4 (311) Như mũi tên vụng năm, sẽ bị họa đứt tay; tu sĩ 
làm sai trái, sẽ rơi vào địa ngục. 


5 Như mũi tên khéo năm, sẽ không cắt vảo tay; tu sĩ làm 
đúng phận sự, sẽ đi tới Niệt bản. 


6 Tu sĩ kém học, thấy khó qua sông, thây khó kham nhẫn, 
tâm đây sầu khổ vì thiếu quyết tâm. 


7 Tu sĩ sống mãi như thế, sẽ khổ hoài thôi, không thể tự 
giải thoát, khi tâm đầy những bất định. 


8 Ưa làm tội lỗi, dù là tu sĩ hay cư sĩ, say mê sai trái, là tự 
vào đường sâu khô tái sinh. 


9 Nhiêu thây mặc y vàng áo vá, nhưng sông buông thả, 
vul làm ác, rôi sẽ vào ngục vô gián. 


10 (162) Phá giới quá trầm trọng, Như dây leo bám cây, 
Gieo hại cho tự thân, Như kẻ thù mong ước. 


11 (260) Không phải là trưởng lão, Dầu cho có bạc đầu. 
Người chỉ tuổi tác cao, Được gọi là: "Lão ngu." 


12 (261) Bậc giới hạnh, không lỗi, tu thanh tịnh đạo, xa 
lia mọi bất tịnh, mới xứng danh Trưởng Lão. 


42 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


13 (264) Làm sai, nói dối, dù cạo đầu, cũng không là tu 
sĩ. Sống vô minh và tham ái, sao gọi là tu sĩ. 


14 (265) Làm sai, nói dối, dù cạo đầu, cũng không là tu 
sĩ. Tịch lặng hết các tội, mới được người trí gọi là tu sĩ. 


15 Làm sai, nói dối, dù cạo đầu, cũng không là tu sĩ. Phân 
biệt tất cả tội, cả tội nhỏ và lớn, xa lìa tội, tịch lặng tội, mới 
được gọi là tu sĩ. 

16 Người xa rời tội, là bậc Phạm hạnh; tịch lặng tội, là 


bậc sa môn; xa rời tât cả bât tịnh, là bậc tu sĩ. 


Hết Phẩm 11, về Người Xuất Gia 


43 


Phẩm I2 
THÁNH ĐẠO 


Ghi nhận: Nhan đề phẩm này trong bản Rockhill là “The 
Way" - trong hai bản lyer và Sparham cùng dịch là “The Path.” 
Đều có nghĩa là con đường, lối đi, phương pháp tu để giải thoát. 
Nơi đây, xin dịch là Thánh Đạo. 

Tri kiến giải thoát là cần nhìn ra Tứ Diệu Đề (Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo), còn gọi là Tứ Thánh Đế, gọi tắt là Tứ Đế, tức Bốn Sự Thật 
Vi Diệu do Đức Phật chỉ ra. 

Con đường giải thoát là Bát Chánh Đạo (chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định), còn gọi là Bát Thánh Đạo, hay Đường 
Đạo Tám Nhánh, gọi tắt là Bát Chánh, là con đường duy nhất để 
giải thoát -- nằm trong Đạo Đề. 


I Trí tuệ sẽ giúp người tu thấy Tứ Thánh Đế, hiểu rõ 
đường tu này sẽ phá hủy tất cả tham muốn về sinh hữu. 


44 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 Bụi do gió thôi lên, và sẽ nhờ mưa lăng xuông; tương 
tự, người có mắt tuệ, toàn bộ tâm ý sẽ tịch lặng. 


3 Tri kiến đó giúp người tu kết thúc sinh và tử, giải thoát 
người tu ra khỏi thế gian, đó là đệ nhất tri kiến. 

4 (273) Tứ Đề là sự thật tôi thắng: Bát Chánh là đường 
đạo tối thắng; Ly tham là pháp tối thắng; người Thấy Pháp là 


tối thắng giữa loài hai chân. 


5 (277) Tất cả pháp hữu vi đều vô thường; thấy tri kiến 
đó, sẽ hết khổ: đây là đường thanh tịnh toàn hảo. 


6 (278) Tất cả pháp hữu vi đều khổ; thấy tri kiến đó, sẽ 
hết khổ: đây là đường thanh tịnh toàn hảo. 


7 (279) Tất cả pháp hữu vi đều là không: thấy tri kiến đó, 
sẽ hết khổ: đây là đường thanh tịnh toàn hảo. 


8 Tất cả pháp hữu vi đều là huyễn ảo; thấy tri kiễn đó, sẽ 
hết khổ: đây là đường thanh tịnh toàn hảo. 


9 (276) Ta đã dạy con đường dứt khổ sinh hữu. Như Lai 
là thầy, tự các ngươi phải ra sức đi tới Niết bản. 


10 Ta đã dạy con đường dứt khổ tham ái. Như Lai là 
thầy, tự các ngươi phải ra sức đi tới Niết bản. 


11 (274) Duy đường này, không đường khác, tới tri kiến 
thanh tịnh; chú tâm đường này, sẽ xa lưới Ma. 


45 


NGUYÊN GIÁC 


12 Đường này thăng, tới thế giới khác; đường này độc 
đạo, tới biển thanh tịnh. Ngài Thích Ca Mâu NI, với định và 
huệ, dạy về đường đạo này cho nhiều chúng sinh. 


13 Thấy đường dứt bỏ sanh tử, ta với tâm từ bi dạy đường 
duy nhất này. Sau khi vượt qua dòng sông tội lỗi, ta dạy 
người khác vượt sông như ta đã qua bờ. 


14 Đường này tới tịch diệt hoàn toàn, bình an, thanh tịnh; 
đường này dứt bỏ luân hồi sinh tử; phương tiện phân biệt tất 
cả pháp giới: đường này do người mắt tuệ dạy. 


15 Như nước Sông Hăng chảy xiêt, rôi tan vào biên, 
người đi lôi tri kiên toàn hảo này rôi sẽ tịch diệt cái chêt. 


16 Đức Phật, tâm từ với chúng sinh, đã chuyên bánh xe 
Pháp, trước giờ chưa từng có, là Đẳng Bảo Vệ, thầy của trời 
người, vượt bờ sinh hữu -- con xin kính lễ. 


17 Người giữ 3 thiện hạnh (xả ly, yêu thương, từ bị), và 
rời 3 ác hạnh (tham ải, sân hận, hiềm khích) sẽ tới bình an; 
như bụi do mưa lắng xuống, khi tâm và thân an định, người 
đó hý lạc vô cùng với trí tuệ tối thắng. 


18 Tâm người đó vào 3 pháp định (không, vô tướng, vô 
nguyện), thiên trong vắng lặng với 4 tâm vô lượng (từ, bi, hý, 
xả); quán chiếu như thế, người trí gỡ hết trói buộc, tự giải 
thoát khỏi 3 miền (tham, sân, si) bằng 3 phương tiện (giới, 
định, huệ). 


46 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


19 Lẫy trí tuệ làm binh khi, lây tỉnh tấn làm sức mạnh, 
người đó tự quán chiếu, giữ tâm định, vui trong thiền, hiểu rõ 
sinh và diệt của các pháp thế gian, sẽ hoàn toàn giải thoát: ai 
hiểu rõ pháp tịch diệt của thế gian, ta nói đó là người đã đạt 
pháp vô sinh và đã tới bờ kia. 


20 Người chú tâm vào Bát Thánh Đạo, con đường thắng, 
sẽ tới bất tử; theo đường nảy, người đó sẽ thấy an lạc như ý, 
và xứng đáng được ca ngợi. 


Hết Phẩm 12, về Thánh Đạo 


47 


CHƯƠNG HAI 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


Phẩm I3 
DANH VỌNG 


Ghi nhận: Nhan đề phẩm này các bản lyer và Rockhill dịch là 
“Honours” (bản Sparham viết theo tiếng Anh ở Hoa Kỳ: “Honors”) 
— nghĩa là, danh dự, vinh dự, danh vọng, được ngợi ca, kiêu 
hãnh... Ngắn gọn, thấy có một “cái tôi” được xã hội ngợi ca nhờ 
có tài năng, tài sản, quyền lực, hảo tướng... Kể cả trong giới tu sĩ 
(bài kệ số 3-7), cũng có vị muốn ghế cao, quyền lực, danh tiếng, 
được cúng dường nhiều. Đức Phật dạy rằng nên sống cô tịch, ẩn 
tu (bài kệ 5, 9-10). Bài kệ 15 ca ngợi hạnh du tăng. 

Đặc biệt, chớ nên coi thường những người học kém (bài kệ 
11-12), vì có nhiều người học kém nhưng trì giới và sống theo 
chánh pháp đã đắc được Tam Minh (the three uncontaminated 
knowledges). 


I Như con la cái chết khi đẻ con, như cỏ tranh và cây 
chuối hư hoại khi ra trái, kẻ ngu bị hủy diệt vì danh tiếng. 


49 


NGUYÊN GIÁC 


2 (72) Kẻ ngu cứ mãi háo danh, bất kế bao lâu hy sinh; 
vận may kẻ ngu tôn hại, sầu khổ sẽ chụp lên đầu. 


3 (73) Kẻ ngu ưa tài sản, ưa quyền cao hơn tỳ khưu, ưa 
chỉ huy nơi tịnh xá, để được người khác kính lễ. 


4 (74) “Cả tu sĩ, cư sĩ phải hình dung rằng chính ta đã làm 
thế; bất kế việc xong hay không, họ phải phục tùng ta” — kẻ 
ngu nghĩ thế, lòng tham tăng hoài. 


5 (75) Này là đường tới giàu sang, đường kia là tới Niết 
bàn; nếu tu sĩ, học trò Thế Tôn, hiểu thế, thì chớ tìm vui trong 


danh tiếng, hãy tìm nơi cô tịch tuyệt hảo. 


6 Chớ say đắm bắt cứ gì; chớ gạt bất kỳ ai; hãy bỏ tất cả 
mọi nghề; theo đường đạo, chớ dính tới thương mại. 


7 Hãy dùng những gì được cúng dường, chớ ganh ty kẻ 
khác; tu sĩ ganh ty kẻ khác sẽ không tìm thấy an định. 


8 Nêu ngươi muôn sông hạnh phúc, hãy mặc áo tu sĩ, thọ 
nhận cúng dường thức ăn và thức uông. 


9 Nêu ngươi muôn sông hạnh phúc, hãy cư trú nơi tự 
viện, như loài bò sát ân trong hang chuột. 


10 Nếu người muốn sống hạnh phúc, hãy biết đủ với cảnh 
an bần, và chỉ nghĩ tới pháp tối thắng. 


50 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


11 Dù học ít, nếu khéo trì giới, sống đạo theo hiểu biết, sẽ 
được khen, “người này không phóng dật.” 


12 Kẻ ngu nghĩ là người kia chăng biết gì, coi thường, có 
thể sẽ không ngờ người kia đã đắc tam minh (Túc mệnh 
minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). 


13 Kẻ ngu sẽ ca ngợi những người sông trong sâu khô và 
tội lỗi, nêu họ có thực phẩm và tải sản. 


14 Kẻ ngu thấy kẻ thù lớn nhất là: người cạo đầu, mặc áo 
cả sa, chỉ tìm thức ăn, thức uống, y phục, nơi ngủ. 


15 Do vậy, khi biết những gì là tội, biết nguy hiểm của 
danh tiếng, với chỉ vài vật dụng nhu yếu, và rời bỏ tất cả dao 
động của tâm, tỳ khưu tự quán chiếu, đi lang thang nơi này và 
nơi kia. 


16 Vì cân ăn đê giữ mạng sông, người thiêu ăn có thê tâm 
sẽ khó an tĩnh; do vậy, biệt răng cân ăn đê giữ thân này, tu sĩ 
sẽ đi khât thực. 


17 Đây là điều người trí tôn kính và ca ngợi: gỡ bỏ tất cả 
sầu khổ, đó là việc khó, vả người ta ca ngợi vị tu sĩ biết kiên 
nhẫn và chịu đựng; do vậy, hãy học để nhận thấy vũng lầy (và 
để xa lìa nó). 


Hết Phẩm 13, về Danh Vọng 


5 


Phẩm l4 
GHÉT 


Ghi nhận: Nhan đề phẩm này được Rockhill và lyer 
dịch là “Hatred” (Ghét, khó chịu, ganh ty, không ưa... đối 
với ai) trong khi Sparham dịch là “Animosity” (rất mực căm 
ghét). Nơi đây dịch là “Ghét” —- một chữ quen thuộc trong 
tiếng Việt mang nhiều mức độ “bực dọc, khó chịu, căm 
giận...” 

Bài kệ số 6 nói về xung đột giữa Vua Brahmadatta 
của xứ Kaci và Dirgila của xứ Kosala, bị người kém trí xui 
giục chiến tranh, tàn sát, cướp bóc, rồi lại hòa nhau. 

Nhiều bài kệ nơi dây dạy về chọn bạn: hãy chọn bạn 
lành, hiền trí; nếu không gặp, hãy sống cô tịch, như voi 
trong rừng. 


I Khi ghét người không làm sai và ghét người 
không hề ghét là tự gây tội cho mình kiếp này và kiếp 
sau. 


52 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 Ghét, tự khô cho mình; sau, làm khô người khác. 
Như chim mồi của thợ săn, tự giam và rồi bẫy chim 
khác. 


3 AI đánh, rôi sẽ bị đánh; ai giận ghét, rôi sẽ bị 
giận ghét; ai măng, rôi sẽ bị măng; ai sân hận, sẽ gặp 
sân hận. 


4 Kẻ tu sĩ kém trí không biêt chánh pháp, dù đời 
này quá ngăn, vì khờ dại nên cứ vảo tranh cãi vô ích. 


5 Họ gây dị kiến trong tăng đoàn: Đây mới là 
người tốt nhất, sao lại chọn kẻ kia, vừa yếu, vừa kém 
trí? 


6 Khi một xương bị gãy, họ xui giục chém giêt, 
cướp ngựa, gia súc, bảo vật, chiêm đât, rôi lại hòa làm 
bạn. 


7-8 Nhưng người trí, biết lẽ phải, nói: “Tại sao bạn 
không học pháp này, để học sống chân thực?” Bạn 
chưa có giới hạnh bậc thánh, hãy tự cần trọng lời nói, 
hãy canh gác cả cho hàng xóm về hiểm nguy lời họ có 
thể dẫn tới, người biết chánh pháp luôn nói từ ái dịu 
đàng. 


9 (3) Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi. 
Ai ôm hiểm hận ấy, Hận thù không thể nguôi. 


33 


NGUYÊN GIÁC 


10 (4) Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp 
tôi. Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. 


I1 (5) Với hận diệt hận thù, Đời này không có 
được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu. 


12 Ai sân hận đối với kẻ sân hận sẽ không bao giờ 
thanh tịnh; người không sân hận sẽ làm lắng dịu kẻ sân 
hận: sân hận mang sầu khổ tới, người trí không sân 
hận. 


13 (328) Nếu được bạn hiền trí, Đáng sống chung, 
hạnh lành, Nhiếp phục mọi hiểm nguy, Hoan hỷ sống 
chánh niệm. 


14 (329) Nếu không gặp bạn hiền trí, trung thành, 
thiện hạnh, y như vua rời bỏ vương quốc lớn, hãy về 


sông riêng cô độc, và chớ phạm lỗi nào. 


15 (61) Nếu không gặp bạn lành, có đời sống như 
mình, hãy sống đời cô tịch, chớ làm bạn với kẻ ngu. 


16 (330) Thà sống đời cô tịch, hơn làm bạn kẻ 
ngu; rời bỏ mọi vướng bận trong tâm, người sống một 
mình, y hệt như voi trong rừng già. 


Hết Phẩm 14, về Ghét 


54 


Phẩm L5 
NIỆM 


Ghi nhận: Tựa đề phẩm này được Rockhill dịch là 
“Reflection” (Quán chiếu), hai bản kia dịch là “Mindfulness” 
(Chánh niệm, Tỉnh thức). Bài kệ số 9 và 12 nói về niệm Phật — 
nghĩa là nghĩ nhớ ơn đức, công hạnh của Đức Phật. Kinh SN 
11.3 nói rằng, khi vào rừng niệm nhớ Đức Phật sẽ lìa sợ hãi: 
“Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Ta, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, sẽ được tiêu 
diệt.” 

Bài kệ 16, hai bản lyer và Rockhill ghi lời Đức Phật ca ngợi 
hạnh xuất ly (renunciation) nhưng bản Sparham ghi là hạnh bố 
thí (generosity). Nơi đây, dịch với nghĩa đầu. Một số dị biệt 
tương tự, nơi đây sẽ dịch theo đa số. 

Bài kệ 23, nói rằng tỳ khưu vui trong Tánh không (Sparham 
dịch là emptiness; lyer dịch là voidness; Rockhil dịch là 
unconditioned, tức là la nhân duyên, và ghi chú tiếng Phạn là 
Sunyata, tức là Không). 


55 


NGUYÊN GIÁC 


1 Đây là lời dạy của Đức Phật, răng bất kỳ ai quan sát hơi 
thở, trải qua các tầng thiền khác nhau, tâm khéo an tĩnh, sẽ 
thành tựu toàn hảo, như mặt trời và mặt trăng, khi mây tan, sẽ 
chiều sáng khắp cả thế giới. 


2 Đứng, ngồi và ngủ, luôn phòng hộ thân và tâm, tỉnh 
thức và an tĩnh như thế, vị tỳ khưu sẽ đạt các bước như trên 
và các phước huệ khác; và nếu vị này đạt được các bước như 
trên và các phước huệ khác, vị này sẽ không tới nơi thần chết. 


3 Người liên tục niệm thân, và khéo phòng hộ 6 căn, và 
người luôn luôn giữ tĩnh lặng, biệt đoạn tận sâu khô. 


4 Người liên tục niệm thân trong mọi chuyên biến khác 
nhau, thấy không øì là tự ngã, không dính mắc vào “của tôi” 
và sẽ không bận tâm về “cái tôi” nào; người này không dính 
mắc vào “cái của tôi” và như thế, tỳ khưu này nhanh chóng 
vượt khỏi vùng tham ái. 


5 Người trí, tỉnh giác, an định, hạnh phúc, thanh tịnh, và 
mọi thời thuận pháp, ta nói, họ sẽ vượt qua già & chết. 


6 Như thế, học để luôn luôn phòng hộ, tỳ khưu trí tuệ, 
tỉnh giác, và tinh tấn, sau khi rời muôn duyên ràng buộc sẽ 
thấy nhờ đó kết thúc mọi sầu khô. 


7 Ta nói, người đang thức có thể quan sát tốt hơn người 


ngủ; do vậy, quan sát tôt hơn là ngủ, vì người quan sát không 
có sợ hãi nảo. 


56 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


8 Người tỉnh giác và tinh tân sẽ an toàn ngày và đêm, và 
sẽ đoạn tận sâu khô, vào tịch diệt Niệt Bàn. 


9 Ai đêm ngày nghĩ nhớ về Đức Phật, và ai hướng về 
Đức Phật để quy y, đều có lợi ích trong cõi người. 


10 Ai đêm ngày nghĩ nhớ về Pháp, và ai hướng về Pháp 
để quy y, đều có lợi ích trong cõi người. 


11 Ai đêm ngày nghĩ nhớ về Tăng Già, và ai hướng về 
Tăng Già để quy y, đều có lợi ích trong cõi người. 


12 (296) Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận 
ngày hay đêm, Tưởng Phật Đà thường niệm. 


13 (297) Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận 
ngày hay đêm, Tưởng Chánh Pháp thường niệm. 


14 (298) Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận 
ngày hay đêm, Tưởng Tăng Già thường niệm. 


15 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, Tưởng Giới luật thường niệm. 


16 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, thường niệm hạnh xuất ly. 


17 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, thường niệm Con Đường Giải Thoát. 


57 


NGUYÊN GIÁC 


18 (299) Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận 
ngày hay đêm, thường niệm nơi thân. 


19 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, thường niệm đại định (samädh1). 


20 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong tịch diệt cái chết. 


21 (300) Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận 
ngày hay đêm, ý vui trong tâm từ. 


22 (301) Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận 
ngày hay đêm, ý vui trong thiền định. 


23 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong rỗng rang tánh không. 


24 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong vô tướng. 


25 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong cô tịch. 


26 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong giải thoát. 


27 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong xả ly không nắm giữ. 


538 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


28 Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Vô luận ngày 
hay đêm, ý vui trong Niết bàn. 


Hết Phẩm 15, về Niệm 


59 


Phẩm l6 
TẠP 


Ghi nhận: Bản ghi chú Rockhill viết rằng các bài kệ 
11-13 là lời Đức Phật dạy, sau khi nghe tin dòng họ Thích 
Ca bị thảm sát, rằng chúng sinh hãy tinh tấn tu hành, ra 
sức đạt Thánh quả, sẽ lìa khổ cho dù đang sống giữa biển 
khổ. 

Bài kệ 18 trong hai bản Rockhill và lyer dịch là 
“selfishness” (ích kỷ, tự lo cho mình), bản Sparham dịch là 
“pride” (vui vì thấy mình hơn người). Nơi đây dùng chữ 
“ngã mạn”, phần nào mang cả hai nghĩa đó. 

Nhiều bài kệ trong phẩm này nói về tham (kệ 6, 8, 10, 
13,:20:..).:Ở nhiều mức độ khác nhau. Bài kệ 19 là lời 
khuyến tấn bố thí cho người ly dục, chữ “dục” (lust) là nói 
niềm vui thân xác. Chữ tham (muốn cái mình chưa có) sẽ 
là bình thường, nếu chỉ để tự vệ, trong tiếng Việt là muốn, 
thí dụ, khát nước sẽ cần uống nước; nhưng nếu khởi tâm 
tham muốn nước cam, thì lúc đó là có tham ái, tham luyến. 
Trong ba bản tiếng Anh cũng mơ hồ, với các chữ “passion, 
desire, craving” cũng có nghĩa gần nhau, nhưng cả ba đều 
mang nghĩa dính mắc, ưa thích, ái luyến. 


60 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


Bài kệ 21 được Sparham ghi chú là 6 thức (qua mắt, 
tai...) là chủ của tâm, khi gió (tham) rung lá, thì tất cả cành 
cây sẽ rung chuyền. 


I Muôn làm điều gì, hãy xét kỹ đã: “Ước gì mình chỉ đã 
làm điêu này rôi” vì chớ đê quá trê mới làm. 


2 “Tôi nên thấy thực tánh của tham [trong việc muốn 
làm] và nó chuyền thành phiền não,” hãy xét kỹ điều mình 
làm, trong khi tinh tấn hoàn thiện. 


3 (238) Hãy tự làm hòn đảo, Tĩnh cần gấp sáng suốt. Trừ 
cầu ué, thanh tịnh, Chẳng trở lại sanh già. 


4 (316, 317). Không đáng hồ, lại hồ. Việc đáng hồ, lại 
không. Do chấp nhận tà kiến, Chúng sanh đi ác thú. 

Không đáng sợ, lại sợ, Đáng sợ, lại thấy không, Do chấp 
nhận tà kiến. Chúng sanh đi ác thú. 


5 (172) Ai trước đó đã sống buông lung, rồi sau mới sống 
cần trọng, như trăng rời mây, chói sáng rực thế giới. 


6 AI trước đó đã sông buông lung, rôi sau mới sông cân 
trọng, sẽ nhờ quán niệm, xả bỏ tham thê giới này. 


7 (382) Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi 
sáng thế gian này, như trăng thoát khỏi mây. 


61 


NGUYÊN GIÁC 


8 Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, sẽ nhờ 
quán niệm, bỏ tham luyến thế giới này. 


9 (173) Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, 
chói sáng rực đời này, chư trăng thoát mây che. 


10 Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, sẽ nhờ 
quán niệm, xả bỏ tham thế giới nảy. 


11 Không thích vui với đời, sẽ không khổ khi từ trần; tinh 
tân được thánh quả, sẽ không khổ dù nơi biển khổ. 


12 Không thích vui với đời, sẽ không khổ khi từ trần; tinh 
tân được thánh quả, chói sáng cả dòng họ. 


13 Tỳ khưu thiên quán về giới, lìa tội, rời nhà, sông vô 
gia cư, là việc thực phải làm, sẽ được vui lớn, ly tham. 


14 Người giữ tâm ý luôn luôn trong sạch, biết thú tội, tất 
cả việc đều giữ đạo thanh tịnh, sẽ tới toàn thiện. 


15 (356) Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. 
Bồ thí người ly tham, do vậy được quả lớn. 


16 (357) Có làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. 
Bồ thí người ly sân, do vậy được quả lớn. 


17 (358) Cỏ làm hại ruộng vườn, sỉ làm hại người đời. Bố 
thí người ly si, do vậy được quả lớn. 


62 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


18 Cỏ làm hại ruộng vườn, ngã mạn làm hại người đời. 
Bồ thí người không ngã mạn, do vậy được quả lớn. 


19 (359) Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. 
Bồ thí người ly dục, do vậy được quả lớn. 


20 Có làm hại ruộng vườn, tham ái làm hại người đời. Bồ 
thí người ly tham ái, do vậy được quả lớn. 


21 Nhóm 6 tâm nảy là chủ, là vua. Nếu [thức] dính mắc 
tham, sẽ dính mắc toàn bộ tham; nếu [thức] ly tham, sẽ không 


còn tham. Người tham ái bị gọi là kẻ ngu. 


22 (150) Thành [thân] này làm băng xương, quét tô bằng 
thịt, máu, tham, sân, s1, mạn gom chung vào. 


23 Sẽ bị trói buộc nêu không thây cội nguôn từ đó sinh 
khởi toàn bộ sâu khô; người nhận ra sẽ rời các dòng sông (tội 
lỗi) và bước qua bờ kia, nơi xa lìa tham ái. 


Hết Phẩm 16, về Tạp 


63 


Phẩm I7 
NƯỚC 


Ghi nhận: Phẩm này có tên là Nước, trong nhiều bài 
kệ chỉ cho ao hồ sông suối cần phải vượt qua, nhưng hồ 
nước sâu, trong trẻo và tịch lặng lại tượng trưng cho tâm 
người giác ngộ. Theo chú giải trong bản Sparham kể rằng 
có một lần Đức Phật dùng thần thông băng qua sông 
Ganga, rồi chư tăng cùng bước qua tương tự bằng thần 
thông, sau đó Đức Phật nói bài kệ 7 và 8 trong phẩm này, 
ý rằng tu theo lời dạy của Đức Phật sẽ vượt qua dòng 
sông sinh tử. Phật pháp còn được ví với thuyền qua sông. 
Hình ảnh “rửa sạch nơi bờ kia” ý là rửa bụi tham sân si. 


1 (91) Người tận lực giữ chánh niệm, không vui tại 
gia, như thiên nga rời hồ bẩn, xuất gia và sẽ qua sông. 
2 (175) Người tận lực rời được cõi này, sẽ thắng 


quân lính của Ma vương; như chim thiên nga với sức 
thần thông bay đường mặt trời. 


64 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


3 (155) Những người, thời trẻ sông bât thiện vả 
không lo kiêm tài sản, sẽ như chim cò giả bên hô nước 
bân với cá vài con. 


4 (156) Những người, thời trẻ sống bất thiện và 
không lo kiếm tài sản, sẽ hối tiếc về những ngày đã 
qua. 


5 (121) Chớ nghĩ rằng. “việc ác nhỏ không sao, sẽ 
không theo mình,” vì bình lớn đây từ nhiều giọt nước, 
y hệt kẻ ngu đầy dẫy việc ác, dù gom từng chút vào. 


6 (122) Chớ nghĩ rằng, “việc thiện nhỏ không sao, 
sẽ không theo mình,” vì bình lớn đầy từ nhiều giọt 
nước, do vậy người tỉnh tấn đầy các việc thiện, dù gom 
từng chút. 


7 Muôn rời hô lớn và bân đê vượt dòng nước đại 
dương, người trí phải sửa soạn ghe thuyên đê qua 
sông. 


8 Qua sông là vào đất của giác ngộ, phạm hạnh; do 
vậy hãy để các tỳ khưu và những người nghe giáo 
pháp này tự làm sạch tham sân sĩ, sửa soạn lên pháp 
thuyên. 


9 (82) Người trí nghe chánh pháp, sẽ trở thành như 
hỗ nước sâu, trong trẻo, tịch lặng, không gợn sóng. 


65 


NGUYÊN GIÁC 


10 Khi nơi nào cũng là nước, ai sẽ chạy tìm nước 
giếng? Lúc đó, nước giếng để làm gì? Hãy diệt tham 
dục ngay tận gốc. 


11 (80) Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn 
tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. 


12 Như bâu trời lia dính mắc, như xà cửa vững 
chăc, người trí không ưa sinh tử, nơi luân hôi như biên 
SÓnG. 


Hết Phẩm 17, về Nước 


66 


Phẩm I8 
HOA 


Ghi nhận: Nhiều bài kệ trong phẩm này gợi nhớ tới 
Kinh Kim Cang, với lời dạy hãy nhìn tất cả các pháp như 
bọt sóng, như huyễn. Riêng nhóm các bài kệ 20-26 với 
hình ảnh người giải thoát sẽ y hệt như con rắn lột da, như 
trong Kinh Tập (Kinh Sn 1.1 - Uraga Sutta). 

Có điểm cần suy nghĩ về với lời dạy các Tỳ khưu hãy 
xa lìa cả cái nhìn về Có và Không của bờ này và bờ bên 
kia — trong Kệ 22, bản Rockhill và bản lyer viết: casfs off 
what is and what is not of the other shore (xa lìa cả Sắc và 
Không của bờ bên kia); nhưng bản Sparham dịch: go 
beyond and cast off whafs not beyond (vượt qua thêm 
nữa, và rời bỏ những gì chưa qua bờ) và ghi chú rằng 
“những gì chưa qua bò” là các uẫn (và tâm chấp thủ có gì 
thực trong các uẩn). 

Trong khi đó, nếu dịch theo Kinh Sn 1.1 sẽ trực tiếp 
hơn, với nghĩa: “xa la cả bờ này và bờ kia” (bản dịch 
Nyanaponika: such a monk gives up the here and the 
beyond; bản dịch Thanissaro: sloughs off the near shore & 
far). Ngắn gọn, đây cũng là ý bài Bát Nhã Tâm Kinh. 


67 


NGUYÊN GIÁC 


I (44) Ai chinh phục đất này, Dạ ma, Thiên giới 
này? A1 khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa? 


2 (45) Hữu học chính phục đất, Dạ ma, Thiên giới 
này. Hữu học giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa. 


3 (283) Sợ hãi khởi lên từ rừng (vô minh); cắt cây 
rừng, nhớ bứng cả góc rễ, vị sa môn sẽ thấy Niết bàn. 


4 (2§4) Nếu cắt hết cây rừng, chưa bứng hết gốc 
rễ, tâm sẽ bị buộc ràng, như bê theo bên bò mẹ tìm 
sữa. 


5 (285) Hãy lìa tâm ái ngã, như cắt hoa sen mùa 
thu; hãy tu pháp tịch tĩnh để tới Niết Bàn, như lời Phật 
dạy. 


6 (51) Như hoa đẹp, có sắc nhưng không hương, là 
lời êm tai chỉ nói mà không làm (như người thuộc kinh 
mà không hành trì). 


7 (49) Như ong đến với hoa, không hại sắc và 
hương, Che chở hoa, lấy nhụy. Bậc Thánh đi vào làng. 


8 (50) Chớ nhìn lỗi người, chớ xem họ làm hay 


chưa. Nên nhìn tự chính mình, xem mình làm đúng 
hay sa. 


68 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


9 (58) Không ô nhiễm dù trên đống rác, hay trong 
ao dơ, hoa sen mọc lên, đẹp, thơm, trong sạch. 


10 (S9) Tương tự, học trò Đức Phật với trí tuệ 
chiếu sáng trong cõi người, nơi chúng sanh mù và bùn 
nhơ. 


11 (53) Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa 
được làm. Cũng vậy, thân sanh tử, phải làm nhiều việc 
lành. 


12 (377) Tương tự cây vakula vào mùa hè rơi rụng 
các cánh hoa tàn, các Tỳ khưu hãy xa lìa tham, sân, sĩ. 


13 (47) Như người hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị 
thần chết mang đi, như lụt trôi làng ngủ. 


14 (48) Như người nhặt hoa, ý đắm say tham 
nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. 


15 Như người nhặt hoa, ý say đắm tham nhiễm, 
chưa được tài sản gì đủ để vui, đã bị thần chết lôi đi. 


16 Như người nhặt hoa, ý say đắm tham nhiễm, 
chưa đạt mục tiêu như ý, đã bị thần chết lôi đi. 


17 Thấy thân này rỗng như bình, thấy tất cả như 


huyễn, sẽ bẻ gãy tên hoa của ma, vượt tâm mắt thân 
chết. 


69 


NGUYÊN GIÁC 


18 (46) Thấy cõi này như bọt sóng, thấy tất cả như 
huyễn, sẽ bẻ gãy tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần 
chết. 


19 Thấy thân này như bọt sóng, thấy tất cả như 
huyễn, sẽ bẻ gãy tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần 
chết. 


20 Tỳ khưu biết hữu thể chỉ như huyễn, y hệt như 
hoa udumbara, xả ly cả hữu và vô của bờ kia, như rắn 
rời bỏ lớp da khô cũ. 


21 Tỳ khưu dứt bỏ tham, như cắt rễ hoa trong hồ, 
xả ly cả hữu và vô của bờ kia, như răn rời bỏ lớp đa 
khô cũ. 


22 Tỳ khưu dứt bỏ sân, như cắt rễ hoa trong hồ, xả 
ly cả hữu và vô của bờ kia, như rắn rời bỏ lớp da khô 
cũ. 


23 Tỳ khưu dứt bỏ si, như cắt rễ hoa trong hồ, xả 
ly cả hữu và vô của bờ kia, như rắn rời bỏ lớp da khô 
cũ. 

24 Tỳ khưu dứt ngã chấp, như cắt rễ hoa trong hồ, 
xả ly cả hữu và vô của bờ kia, như răn rời bỏ lớp da 
khô cũ. 

25 Tỳ khưu lìa dính mắc, như cắt rễ hoa trong hỗ, 
xả ly cả hữu và vô của bờ kia, như rắn rời bỏ lớp da 
khô cũ. 


70 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


26 Tỳ khưu lìa ái dục, như cắt rễ hoa trong hồ, xả 
ly cả hữu và vô của bờ kia, như rắn rời bỏ lớp da khô 
cũ. 


Hết Phẩm 18, về Hoa 


7l 


Phẩm L9 
NGỰA 


Ghi nhận: Trong phẩm này, một số bài kệ lập lại cùng 
ý, chỉ khác vài chữ, nhằm nhắn mạnh lời dạy rằng người 
tu phải tự điều phục, không thể nhờ cỗ xe nào khác chở 
giùm tới Niết bàn. Đức Phật nơi đây sách tấn rằng hãy tự 
điều phục, là nói cần có tín, giới, định, nhẫn, hỷ, phòng hộ 
các căn. Nghĩa là, lấy chánh pháp tự điều phục chính 
mình. Kinh Hải Đảo Tự Thân (Kinh 639 Tạp A Hàm) cũng 
ghi lời Đức Phật nói mỗi người phải tự nương tựa chính 
họ, tự nương tựa hải đảo chánh pháp chứ không nương 
tựa ai hết. Kinh MN 131 còn gọi đó là người biết sống một 
mình. 


I (144) Khi ngựa giỏi chạm roi, sẽ phóng chạy 
toàn lực; tương tự, người có tín, giới, định, không 
vướng gì đời thường, khéo giữ gìn các căn, kiên nhẫn 
và hoan hỷ, được phòng hộ đi tới, lìa xa cõi này phía 
sau. 


72 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 Khi ngựa giỏi chạm roi, sẽ phóng chạy toàn lực; 
tương tự, người có tín, giới, định, không vướng gì đời 
thường, có tri kiến và giới hạnh, được phòng hộ đi tới, 
đoạn tận vô lượng khổ. 


3 (143) Như ngựa dạy đã thuần, người khéo biết 
tự chế, phòng hộ các căn, xa lìa sân hận, sẽ đoạn tận 
sầu khổ, sớm được chư thiên đón mừng. 


4 Người thanh tịnh không giao du với kẻ phóng 
dật, người siêng phòng hộ không gần kẻ lười; như 
ngựa giỏi đi riêng, xa lìa đàn ngựa hoang. 


5 Người tri túc và hiểu biết như ngựa giỏi đè 
chừng roi; người tịch lặng với trí tuệ, tự thanh tịnh mọi 
tội lỗi. 


6 (321) Ngựa luyện, dự hội; Ngựa luyện, vua cưỡi; 
Người luyện, bậc tối thượng, chịu đựng mọi phi báng. 


7 (322) Hơn cả loài voi lớn, hơn cả ngựa giỏi 
Sindhu, hơn cả loài la thuần — là người biết tự điều 
phục. 


8 (323) Người biết tự điều phục sẽ đạt Niết bản; 
không nhờ các phương tiện chuyên chở nào tới được. 


9 Hơn cả loài voi lớn, hơn cả ngựa giỏi Sindhu, 
hơn cả loài la thuần — thực sự, là người tự điều phục 
chính họ. 


73 


NGUYÊN GIÁC 


10 Người tự điều phục có thể đoạn tận sầu khổ, 
nhưng các phương tiện khác không thê đưa tới như thế. 


11 Hơn cả loài voi lớn, hơn cả ngựa giỏi Sindhu, 
hơn cả loài la thuần — là người tự điều phục chính họ. 


12 Người tự điều phục có thể thoát được sinh tử, 
nhưng các phương tiện khác không thê đưa tới như thé. 


13 Hơn cả loài voi lớn, hơn cả ngựa giỏi Sindhu, 
hơn cả loài la thuần — là người tự điều phục bản thân. 


14 Người khéo tự điều phục sẽ qua bờ, rời trói 
buộc, nhưng các phương tiện khác không thể đưa tới 
như thê. 

15 Người muốn điều phục như ngựa giỏi phải tự 
điều phục; khi đã tự điều phục, sẽ đoạn tận vô lượng 
khổ. 

16 Tự mình là chủ của mình; tự mình là nơi y cứ 


của mình; do vậy, hãy tự điều phục như dạy ngựa giỏi. 


Hết Phẩm 19, về Ngựa 


74 


Phẩm 20 
SÂN 


Ghi nhận: Phẩm này nói về nguy hiểm của sân hận, 
và ca ngợi những ai lìa được tâm sân hận. Người biết 
ngăn chận tâm sân được ví như người biết lái xe đi trên 
đường, còn người buông lung sân hận chỉ là người cầm 
cương ngựa nhưng không thực sự lái xe, vì lúc đó lái xe 
chính là cơn sân hận. Kinh nói, người ly sân là được thánh 
quả Bắt Lai (A Na Hàm), sẽ rời cõi này để vào cõi ngũ tịnh 
cư thiên. 

Trong phẩm này cũng nói về nhiều hạnh cần phải tu 
dưỡng, như ly sân, nói sự thật, kham nhẫn, bố thí... 


I (221) Khi đã rời sân giận, dứt ngã mạn, lìa mọi 
kiết sử trói buộc, không còn ưa thích gì danh và sắc, 
không còn dính mắc gì để người này rơi vào say đắm 
nữa. 


75 


NGUYÊN GIÁC 


2 Rời ngay khi tâm sân vừa khởi, rời ngay khi tâm 
tham vừa khởi, người tinh tấn lìa ngay tất cả si mê, sẽ 
nhận ra hạnh phúc khi thấy được sự thực. 


3 Rời được tâm sân, giấc ngủ sẽ an bình; rời được 
tâm sân, sẽ đứt được sầu khổ. Tỳ khưu hãy phá hủy 
tâm sân, vốn là côi nguồn thuốc độc; người trí nói 
rằng, ai thăng được tâm sân sẽ không còn sầu khô. 


4 Không gì tốt hơn làm chủ tâm sân của mình. Đó 
là lời dạy quan trọng, vì khổ theo sân, như phỏng theo 
lửa. 


5 Có tính sân, lại ưa tham, không tự chế, không lìa 
sắc dục, sống không biết đủ, sẽ không được ai tin cậy. 


6 Sức mạnh những kẻ si mê thực sự không phải 
sức mạnh. Người không biết chánh pháp sẽ khó tới 
toàn hảo. 


7 Người có sức mạnh nhưng kham nhẫn với người 
yếu, ta gọi đó là người kham nhãn nhất trong cõi 
người, luôn luôn lăng nghe, tôn trọng kẻ yêu. 


8 Người nảo, chủ của nhiều người khác, nhưng 
kham nhẫn với người yếu, ta gọi đó là người kham 
nhẫn nhất trong cõi người, luôn luôn lắng nghe, tôn 
trọng kẻ yếu. 


76 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


9 Người quyên thế, bắt kế bị gây gỗ, vẫn giữ kham 
nhẫn, ta gọi đó là người kham nhẫn nhất trong cõi 
người, luôn luôn lắng nghe, tôn trọng kẻ yếu. 


10 Biết đối thủ đang giận dữ, nhưng mình tự giữ 
được tâm tịch lặng, sẽ giữ cho bản thân mình và người 
khác xa khỏi nguy hiểm lớn. 


11 Biết đối thủ đang giận dữ, nhưng mình tự giữ 
được tâm tịch lặng, sẽ làm lợi ích cho cả bản thân 
mình và người khác. 


12 Hành xử như thế sẽ lợi ích cho mình và người 
khác, kẻ không biết chánh pháp sẽ nghĩ “Kẻ đó là 


” 


ngu. 


13 Lời thượng nhân dạy là kham nhẫn vì sợ hậu 
quả xấu; bậc trí nói, kham nhẫn là hạnh đệ nhất, kham 
nhẫn đối với lạm dụng và khiêu khích, đối với lời nói 
sỉ nhục. 

14 Kẻ ngu là người nỗi giận và nghĩ là chiến thắng 
vì dùng lời nói thô bạo, sẽ luôn luôn thảm bại trước 


người có lời nói kham nhẫn. 


15 (224) Hãy nói sự thật; chớ nên nồi giận; hãy bó 
thí cho người xin dù là một chút. AI giữ ba hạnh này sẽ 
được vào cõi tịnh độ của chư thiên. 


16 Người sân hận sẽ không thây cảnh nảo an lành; 
nêu người muôn lìa sinh tử, chớ nói lời giận dữ nảo. 


77 


NGUYÊN GIÁC 


17 Người đã từng giận dữ, lại để giận dữ nữa, đó 
là tội lỗi; nhưng ai đã từng giận dữ, sau đó không còn 
nổi giận nữa, là người chiến thắng lớn. 


18 (223) Hãy lây không sân chinh phục sân hận, 
lấy thiện chinh phục bất thiện, lây bố thí chinh phục 
lòng tham, lây sự thật chinh phục sai trái. 


19 Người được điêu phục và sông đời ngay chính, 
làm sao có thê sân hận nữa? Người trí, với trí tuệ toàn 
hảo và đã giải thoát, không còn thây sân hận nữa. 


20 Bậc thượng nhân luôn luôn thân cận những 
người đã ly sân, lìa ác tâm; những aI còn giữ ác tâm và 
sân hận sẽ bị như núi đè nặng. 

21 (222) Ai ghìm được cơn sân đang khởi dậy, 
như lái xe đúng trên đường, ta gọi là người đánh xe 


giỏi; trong khi đám đông bất thiện chỉ cầm cương hờ 
thôi. 


Hết Phẩm 20, về Sân 


78 


Phẩm 2 I 
NHƯ LAI 


Ghi nhận: Phẩm này ca ngợi chư Phật ba đời, trong 
các thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Bài kệ số 10 nói rằng kẻ 
không tin lời Đức Phật dạy là kẻ ngu, rồi sẽ sầu khổ y như 
thương buôn lạc vào đất của các chúng sinh huyền thoại 
có tên chung là Rãkshasïs, trong truyện cổ Ân Độ chuyên 
tìm giết trẻ em sơ sinh. Bản dịch Rockhill ghi rằng các 
chúng sinh Räãkshasïs được Đại sư Huyền Tráng khi Tây 
du thỉnh kinh có ghi lại, nhưng bản dịch lyer chỉ dịch đơn 
giản là female demons (ma nữ), và bản dịch Sparham dịch 
là cannibals (các chúng sinh ăn thịt người); hiểu ngắn gọn, 
không tin (và không tu) lời Đức Phật dạy sẽ rơi vào lưới 
ma. Kế tiếp, bài kệ số 11 nói rằng người tin vào Phật pháp 
và có trí tuệ sẽ sang thế giới khác (giải thoát như thương 
buôn được cứu khỏi hiểm nạn nhờ ngựa thần “Might of a 
Cloud” (dịch thoát ý: Phi Vân Mã) tới chở đi. Có thể đây 
cũng là cội nguồn hình ảnh “mây pháp” (pháp vân) từ hư 
không (tự tánh các pháp) hiện ra để cứu chúng sinh... 


1 Trong thế giới này, ta đã biết tất cả, đã chinh 
phục tất cả, đã lìa tất cả pháp hữu vi. Ta đã xả ly tất cả, 


79 


NGUYÊN GIÁC 


đã đoạn tận tham, đã giải thoát toàn triệt, đã đắc trí tuệ 
viên mãn. Không còn ai có thể dạy ta nữa. 


2 Ta là Như Lai, là người thầy cao nhất. Ta đã 
hiểu biết hết tất cả, đã đạt sức mạnh cao nhất, đã đắc 
trí tuệ viên mãn từ do chính ta hiểu thấu. Ta là bậc tối 
thượng, không còn ai ngang bằng. Không còn ai có thê 
dạy ta nữa. 


3 Ta là A La Hán của thế giới; trong cõi này, ta là 
tối thượng: trong cõi trời và người, ta đã chinh phục tất 
cả ma quân. Không ai khác như ta, không ai có thể là 
thầy ta; khắp cõi này, ta đã đắc trí tuệ viên mãn và là 
tối thăng. 


4 Ta đã thấy tịch diệt tất cả nhiễm ô; tương tự 
trước ta là tất cả cổ Phật, những bậc chiến thắng trong 
thời quá khứ. Ta đã vượt thắng tất cả tội lỗi; ta là một 
vị Phật. 


5 Ta đã chinh phục tất cả các pháp bắt thiện, ta là 
toàn trí, là bậc giác ngộ toàn triệt, đã vượt qua bờ tham 
ái. Ta đã đạt Niết bàn. Không còn ai có thê dạy ta nữa. 


6 Ta đi tới thành Vãranasi để đánh lên Trống Pháp 
cho những người tới giờ vẫn chưa biết [pháp], để xoay 
Bánh Xe Pháp chưa từng ai chuyền trong thế giới này. 


7 Các bậc Như Lai toàn trí đã lây sự nghiệp hoằng 
pháp chính phục cõi này; Những ai học được chánh 
pháp sẽ trở thành những vị tôn kính trong cõi này. 


80 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


§ Các cõi trời và người đều vui mừng đối với 
những bậc Giác Ngộ Toàn Triệt, đã kết thúc chuỗi sinh 
tử luân hồi, an trú trong trí tuệ tối thượng, tình tấn 
không rời thiền định, hỷ lạc trong bình an Niết bản. 


9 Tất cả Phật quá khứ, Phật tương lai, và vị Phật 
hiện tại dạy pháp cứu nhân loại thoát khổ. Đề tôn kính 
Chánh pháp cho tất cả chúng sinh quá khứ, hiện tại và 
vị lai, đây là Đại chánh pháp của tất cả các bậc giác 
ngộ. Ai biết tự quan tâm trong cõi này, ai muốn đạt tới 
toàn thiện, hãy tôn kính chư Phật và Chánh pháp. 


10 Kẻ ngu không tin lời Đức Phật dạy, rồi sẽ sầu 
khổ, như thương buôn lạc vào đất của các ma nữ 
Rakshas1s. 


11 Người trí tuệ và tin vào Phật pháp sẽ tới bình an 
nơi thế giới khác, như các thương buôn được ngựa 
thần cỡi mây tới cứu ra khỏi đất dữ. 


12 Nhờ hiểu tận tường về an lạc và về giá trị của 
tịch lặng không dính mắc, và nhờ sống với hai phương 
diện đó, các vị Như Lai tối thượng giác ngộ toản triệt, 
đây lui bóng tối, bước qua bờ bên kia và là bậc Thế 
Tôn. 


13 Như Lai đã đạt trí tuệ viên mãn, giải thoát viên 
mãn, hết mọi nhiễm ô, từ bi muốn cứu tất cả chúng 
sinh rời nạn dữ, lìa sinh tử, chỉ chúng sinh vào đường 
an lạc. 


81 


NGUYÊN GIÁC 


14-15 Như người đã tới đỉnh núi, có thể nhìn thấy 
khắp cõi người; tương tự, những vị trí tuệ và xa lìa khổ 
có thể vượt trên cõi an lạc của chư thiên, từ đó nhìn 
xuống thấy phận người cứ mãi sống chết và sâu khổ, 
nên mở cửa [pháp] để cứu độ. Hỡi những ai nghe pháp, 
hãy tự giải thoát ra khỏi tất cả ngờ vực và bắt tín. 


Hết Phẩm 21, về Như Lai 


82 


Phẩm 22 
LẮNG NGHE 


Ghi nhận: Nói “lắng nghe” nghĩa là nghe pháp. Hai 
bản Iyer và Rockhill dịch như là danh từ, nghĩa là “Thanh 
văn” (the Hearer) theo nghĩa đệ tử Đức Phật, nhưng bản 
Sparham dịch theo nghĩa động từ “Lắng nghe” (listening) 
là nghe với chú tâm. Dịch thoát ý là, “nghe và tu theo lời 
Phật dạy,” bởi vì ngay như thời xưa, nhiều người nghe 
Đức Phật thuyết pháp nhưng vẫn không lìa tà kiến. 

Nghe còn có nghĩa là học, do vậy nghe nhiều có nghĩa 
là học nhiều, học cao. Phẩm này có nhiều bài kệ nói rằng 
nghe (học) nhiều mà không giữ giới pháp là hỏng, trong 
khi nghe (học) ít mà giữ nghiêm túc giới pháp mới là bậc 
tôn quý nhất trong hàng Thanh văn. 

Bản Rockhill trong bài kệ thứ 6 đã dịch chữ “nghe” 
bằng động từ “hearken” trong tiếng Anh cổ — nghĩa là nghe 
với chú tâm và vâng phục. Tức là, nghe cũng là một thiền 
pháp. Do vậy, bài kệ số 6 với ngôn phong như Thiền Đông 
Độ đã viết rằng, “Người lắng nghe sẽ hiễu biết vê Pháp, sẽ 
lìa tội lỗi, sẽ đạt được Niết bàn” có nghĩa rằng, chính lắng 
nghe tự thân đã là một thiền pháp viên mãn; điểm này gợi 


83 


NGUYÊN GIÁC 


nhớ tới Kinh Lăng Nghiêm, khi hàm nghĩa chính riêng 
hành vi lắng nghe đã hoàn tất Bát Chánh Đạo. Lắng nghe 
như thế là hoàn tất chỉ và quán, là cửa vào các pháp ấn vô 
thường, vô ngã. Vì khi lắng nghe chăm chú, là giữ được 
trọn giới định huệ, nhận ra tất cả các pháp đã được xả ly, 
không pháp (lành/dữ, có/không) nào còn dính mắc trong 
lắng nghe, sẽ thấy xa lìa tâm quá khứ, sẽ thấy tâm vị lai 
không hiện hữu, và sẽ thấy tâm hiện tại bất khả đắc, trôi 
theo dòng chảy siết vô thường; tức khắc nơi lắng nghe là 
tâm không tham sân si, và lúc đó là Niết bàn. Đó chính là 
tâm bình thường, là Thiền Trúc Lâm, là đối cảnh vô tâm. 

Bài kệ 18 nói rằng những người nghe nhiều và thuộc 
nhiều (học nhiều), và đồng thời hoàn tất các pháp định 
(bản Sparham viết: known from all samadhis; bản Rockhil 
và lyer: acquired the essence of meditation) nhưng khi có 
hành động phạm giới thì vốn tu học đều trở nên vô ích. 
Nghĩa là, kiến thức và định lực từ các tầng thiền sẽ vô ích, 
nếu không giữ được giới pháp (gợi nhớ Kinh AN 6.60, tôn 
giả Citta Hatthisàriputta tu chứng Tứ Thiền vẫn lui sụt: Vị 
ấy, với tâm bị tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và 
hoàn tục...). Bởi vì tuệ mới dẫn tới giải thoát, chỉ tuệ mới 
nhận ra luật duyên khởi giữa các uẫn, và đó là nhận ra vô 
ngã, vô thường và là không. 

Nhà sư Hoa Kỳ Ajahn Sumedho, tuy tu học từ truyền 
thống Theravada Thái Lan, về sau đã dạy Thiền pháp 
không khác Kinh Lăng Nghiêm, vì chăm chú nghe âm 
thanh của tịch lặng cũng chính là nhận ra vô thường, nhận 
ra bản tâm tịch lặng. Sách “Sound of Silence” của nhà sư 
Ajahn Sumedho, bản PDF, có thể đọc trên nhiều mạng. 


1 Để lắng nghe chăm chú, để sống ngay chính, để 
xuất gia tìm an lạc, để sống hạnh xả ly không dính 
mắc, những vị như thế xứng đáng ca ngợi là bậc sa 
môn. 


84 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 Người ngu, người không biết, sống như là sẽ 
không chết; trong khi người trí ngày đêm sống với 
chánh pháp. 


3-4 Nếu một người vào một căn nhà bóng tối bao 
trùm, đù người này có mắt vẫn không thể thấy vật 
trong nhà; tương tự, một người dù thông minh và sinh 
trong dòng quý tộc, vẫn không thể có trí tuệ nếu không 
được nghe Pháp về thiện và bất thiện. 


5 Y hệt một người, có mắt và cầm cây đèn, thấy tất 
cả vật, là người đã nghe Pháp về thiện và bất thiện; 
người này sẽ đạt trí tuệ toàn hảo. 


6 Người lắng nghe sẽ đạt tri kiến về Pháp; người 
lắng nghe sẽ xa lìa tội lỗi; người lắng nghe sẽ viễn ly 
tất cả những kẻ tội phạm; ngươi lắng nghe sẽ đạt Niết 
bàn. 


7 Người nghe nhiều nhưng không giữ giới pháp 
(moral laws/sila), là người coi thường giới pháp, 
không phải bậc tôn quý nhất trong những người lắng 
nghe. 


8 Người nghe ít nhưng cần trọng giữ giới pháp, 
chính là người tôn kính giới pháp, là bậc tôn quý nhất 
trong những người lăng nghe. 


9 Người nghe rất ít và người vi phạm giới pháp, vì 
thiếu lòng tôn kính pháp, đều không phải bậc tôn quý. 


85 


NGUYÊN GIÁC 


10 Người nghe pháp và người cần trọng giữ giới 
pháp, cả hai vì lòng tôn kính pháp, đều là bậc tôn quý. 


11 Người nghe [học] nhiều và hiểu Chánh pháp, 
có trí tuệ và tâm định tĩnh, không al trách được, cũng 
như vàng ngọc trong cõi Diêm Phù Đề. 


12 Ai nói về ta, đánh giá ta theo hình tướng bề 
ngoài, người đó bị tham trói giữ và không thực sự biết 
ta. 


13 Ai biết rõ về nội đức của ta (công hạnh, chánh 
pháp của vị Phật), nhưng chưa thấy ngoại hình (tướng 
tốt của Đức Phật), người đó hãy nên nói chân thực là 
nhận biết công hạnh tâm ta. 


14 Ai đã thấy ngoại hình (tướng tốt của Đức Phật) 
nhưng chưa nhận biết về công hạnh ta (chánh pháp do 
Đức Phật dạy), người đó hãy nói chân thực là đã mới 
thấy hình tướng bên ngoài (Đức Phật) thôi. 


15 Ai chưa biết về nội đức của ta (chánh pháp) và 
chưa thấy ngoại hình ta (tướng tốt), là người ngu trong 
cảnh u tối, người đó hãy nói lời chân thực như thế. 


16 Ai hiểu rõ về nội đức của ta (chánh pháp) và đã 


thấy ngoại hình ta (tướng tốt), là người trí, biết đường 
giải thoát, người đó hãy nói lời chân thực như thế. 


S6 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


17 Dù tai nghe nhiều và mắt thấy nhiều, tất cả 
những ai chỉ nghe và thấy pháp lại không thực sự tin 
pháp (ý nói: học nhiều mà không tu là hỏng). 


18 Dù một người đã học thuộc và nghiền ngẫm 
nhưng lời đã nghe, và đã hoàn tất các tầng thiền định, 
nếu vị này có hành vi sai trái, vốn học và hiểu kia sẽ 
vô ích. 


19 Những người vui với chánh pháp do bậc thánh 
dạy, những người sống theo pháp trong cả hành vi và 
lời nói, những người sống vui bên các pháp hữu sông 
kham nhẫn, những người phòng hộ các căn, đều sẽ 
được quả lành từ việc nghe (học pháp) và hiểu pháp. 


Hết Phẩm 22, về Lắng Nghe 


87 


Phẩm 23 
TỰ NGÃ 


Ghi nhận: Đức Phật dạy rằng ưu tiên là mỗi người 
phải tự điều phục chính mình trước, và tự chiến thắng 
chính mình mới là chiến thắng tối thượng. Bài kệ số 9 
trong phẩm này được ghi chú trong bản Rockhill duyên 
khởi từ một nhà sư nghe ít, học ít về pháp, nhưng ưa vào 
thành thị thuyết pháp; Đức Phật mới rầy nhà sư kia là hãy 
tự lo cứu mình trước, còn chuyện giáo hóa người khác để 
sau. Nghĩa là, phải tự lợi trước, còn lợi tha là chuyện sau. 

Đức Phật trong phẩm này khuyến tấn phải tinh tấn, 
phải liên tục tự điều phục thân-khẩu-ý cùa chính mình, 
không nhờ vào ai khác mà được. Trong Kinh AN 3.51, khi 
hai vị Bà La Môn già, cùng 120 tuổi, tới gặp Đức Phật xin 
lời dạy để “được an lạc lâu dài,” Đức Phật cũng nói rằng 
hai vị tới gần cõi chết kia phải tự điều phục thân-khẩu-ý: 
“...này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, 
chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải 
là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn 
đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến." 


88 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


I1 Hãy học những gì đã được giải thích rõ, hãy thân 
cận với người giới hạnh, hãy sông nơi cô tịch với chỉ 
một chiêc chiêu, vả tâm ngươi sẽ an ôn tịch lặng. 


2 Người có chỉ một chiệc chiêu, chỉ một nơi trên 
mặt đât đê an nghỉ, tinh tân không lười biêng, vào độc 
cư trong rừng, sẽ học được cách tự điêu phục. 


3 (103) Chiến thắng một ngản quân trong một 
ngàn trận chiến, không bằng người tự điều phục mình. 


4 (104) Người liên tục tự điều phục mình là chiến 
thắng tối thượng, hơn cả thế gian không làm được. 


5 (105) Vị Tỳ khưu đã chiến thắng với trí tuệ, sẽ 
không còn bị thất bại dù là trước Ma Vương, Phạm 
Thiên, một vị cõi thiên hay một vị cõi cản thát bà. 


6 (158) Trước hết phải tự mình làm đúng chánh 
pháp, sau đó mới dạy người khác để làm như mình 
được. Nếu mình tự làm đúng chánh pháp, sau đó người 
trí và những người được người trí này giáo hóa sẽ 
được xa lìa khô. 


7 Trước tiên phải tự điều phục, sau mới giáo hóa 
người khác làm như mình là tự điều phục và sông tịch 
lặng, mới có thê dạy người khác sông hạnh phúc. 


8 (159) Nếu muốn dạy người khác tự làm như 
mình, phải tự mình điều phục trước, vì điều phục tự 
ngã của mình là khó. 


s9 


NGUYÊN GIÁC 


9 (166) Hãy tự lo cứu mình trước, hãy gác lại 
chuyện lợi tha; khi một người nhìn thấy chánh pháp lợi 
ích lớn cho mình, hãy lấy tự lợi làm quan tâm chính 
yếu. 


10 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy 
lợi ích lớn. 


11 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy 
chánh pháp. 


12 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy 
vinh quang. 


13 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy 
hạnh phúc. 


14 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy 
cực kỳ an lạc. 


15 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 


khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thây 
niềm vul trên cõi trời lâu dài. 


90 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


16 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình chính là ngọn 
hải đăng cho thân nhân của họ. 


17 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình sẽ không 
thấy đau đớn trong cõi sầu khô này. 


18 Tự mình làm chủ chính minh; có thê có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình sẽ căt đứt tât 
cả mọi dây trói buộc. 


19 Tự mình làm chủ chính minh; có thê có chủ nào 
khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình sẽ rời bỏ 
được tât cả tái sanh nơi cõi đữ. 


20 (160) Tự mình làm chủ chính mình; có thể có 
chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới 
tìm thấy người thầy dạy trong chính tự tâm mình. 

21 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nảo 


khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tự thấy 
mình đang bước gần tới Niết bàn. 


Hết Phẩm 23, về Tự Ngã 


9] 


Phẩm 24 
SỐ LƯỢNG 


Ghi nhận: Phần lớn các bài kệ trong phẩm này nói về 
Niết bàn. Bài kệ số 7 trong phẩm này nói rằng thà sống 
một ngày thấy diệt thọ tưởng dịnh còn hơn sống một trăm 
năm không thấy như thế. Ghi chú bản Sparham viết rằng 
thấy diệt thọ tưởng định là phải vào Tứ Thiền, nhưng ghi 
chú bản Rockhill nói không phải thế, vì lời Đức Phật trong 
bài kệ chỉ muốn nói là sống tự giải thoát cả hai bờ cảm thọ 
(ưa/ghét, tham/sân) khi đối cảnh (bản Rockhill: free himself 
from the passions proceeding from the two regions of 
form), tức là đoạn tham với tuệ xả ly, lìa dính mắc, tức là 
đã giải thoát. Nghĩa là, mỗi dịch giả có cách hiểu khác 
nhau. 

Bài kệ số 8 ghi là tịch diệt tội lỗi hay tịch diệt nhiễm ô, 
được Sparham chú giải là cảnh giới Niết bàn hữu dư. Nơi 
đây sẽ dịch là “tịch diệt nhiễm ô” tức là không nhiễm gì 
nữa. Bài kệ số 9 nói về cảnh giới “bất động” được 
Sparham chú giải là Niết bàn vô dư, nhưng Rockhill chú 
giải là “Niết bàn không sinh không diệt.” 


92 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


I (100) Thà nói một chữ có nghĩa lý, đưa người 
khác tới gần an lạc, hơn là tụng một trăm bài thơ vô 
nghĩa. 


2 (102) Thà nói một chữ đúng chánh pháp, đưa 
người khác tới gần an lạc, hơn là tụng một trăm bài thơ 
không đúng chánh pháp. 


3 (110) Sống một trăm năm vi phạm tất cả giới 
pháp, không băng sống chỉ một ngày giữ gìn tất cả giới 
pháp. 


4 (112) Sống một trăm năm trong lười biếng, 
không băng sống chỉ một ngày nhiệt tâm thiền định. 


5 (111) Sống một trăm năm với tâm bất định, 
không băng sống chỉ một ngày với trí tuệ và tịch lặng. 


6 (113) Sống một trăm năm không thấy pháp sanh 
diệt, không bằng sống chỉ một ngảy thấy pháp sanh 
diệt. 


7 Sông một trăm năm không thấy tưởng thọ tịch 
lặng, không bằng sống một ngày thấy được tưởng thọ 
tịch lặng. 


8 Sống một trăm năm không thấy tịch diệt nhiễm 


ô, không bằng sống một ngày thấy được tịch diệt 
nhiễm ô. 


93 


NGUYÊN GIÁC 


9 (114) Sống một trăm năm không thấy tâm bất 
động (Niết bàn), không bằng sống một ngày thấy tâm 
bất động. 


10 Sông một trăm năm không đắc trí tuệ giải thoát 
(khó tìm), không bằng sống một ngày nhận ra trí tuệ 
này. 


I1 Sống một trăm năm không thấy an lạc tối 
thắng, không băng sống một ngảy thấy được an lạc tối 
thắng. 


12 Sống một trăm năm không thấy toàn hảo thánh 
quả, không bằng sống một ngày thấy toàn hảo thánh 
quả. 


13 Sống một trăm năm không thấy tịch diệt hoàn 
toàn cái chết, không bằng sống một ngày thấy được 
tịch diệt hoàn toàn cái chết. 


14 Sống một trăm năm không thấy bắt tử tối thăng, 
không bằng sống một ngày thấy được bất tử tối thắng. 


15 Sống một trăm năm không thấy ly tham ái toàn 
triệt, không bằng sống một ngày thấy ly tham ái toàn 
triệt. 

16 Sống một trăm năm không thấy dứt tuyệt tham 


dục, không bằng sống một ngày dứt tuyệt tham dục. 


94 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


17 (107) Sống một trăm năm tế tự thờ lửa trong 
rừng, không bằng một khoảnh khắc kính lễ người thiền 
định về tự ngã; khoảnh khắc kính lễ nảy công đức 
nhiều hơn cả trăm năm tế tự thờ lửa. 


18 Người [khô hạnh] tháng này qua tháng nọ, ăn 
thực phẩm với đầu lá cỏ kusha, không có công đức 
bằng một phần mười sáu của người tin vào Đức Phật. 


19 (70) Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực 
phâm với đầu lá cỏ kusha, không có công đức băng 
một phần mười sáu của người tin vào Chánh pháp. 


20 Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực phẩm 
với đầu lá cỏ kusha, không có công đức bằng một phần 
mười sáu của người tin vào Tăng già. 


21 Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực phẩm 
với đầu lá cỏ kusha, không có công đức bằng một phần 
mười sáu của người từ bi với tất cả chúng sanh. 


22 Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực phẩm 
với đầu lá cỏ kusha, không có công đức bằng một phần 
mười sáu của người từ bi với tất cả sanh vật. 


23 Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực phẩm 
với đầu lá cỏ kusha, không có công đức bằng một phần 
mười sáu của người từ bi với tất cả các sanh loài đang 
thở. 


95 


NGUYÊN GIÁC 


24 Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực phẩm 
với đầu lá cỏ kusha, không có công đức bằng một phần 
mười sáu của người bày tỏ lòng tử tế. 


25 Người tháng này qua tháng nọ, ăn thực phẩm 
với đầu lá cỏ kusha, không có công đức bằng một phần 
mười sáu của người giảng rõ chánh pháp. 


26 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức băng một phân mười sáu của 
người tin vào Đức Phật. 


27 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức băng một phân mười sáu của 
người tin vào Chánh pháp. 


28 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức băng một phân mười sáu của 
người tin vào Tăng giả. 


29 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức băng một phân mười sáu của 
người từ bị với tât cả chúng sanh. 


30 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức băng một phân mười sáu của 
người từ bi với tât cả sanh vật. 


31 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức băng một phân mười sáu của 
người từ bị với tât cả các sanh loài đang thở. 


96 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


32 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức bằng một phân mười sáu của 
người bày tỏ lòng tử tế. 

33 Trong một trăm năm cúng lễ một ngàn lần mỗi 
tháng, không có công đức bằng một phân mười sáu của 
người giảng rõ chánh pháp. 

34 (108) Cúng tế nhiều vô lượng nơi cõi này để 


cầu phước cũng không bằng 1⁄4 của hành vi kính lễ 
người có tâm tịch lặng và chính trực. 


Hết Phẩm 24, về Số Lượng 


97 


NGUYÊN GIÁC 


CHƯƠNG BA 


Phẩm 25 
BẠN 


Ghi nhận: Bản chú giải của Rockhill ghi rằng ba bài 
kệ đầu tiên trong phẩm này là lời Đức Phật nói tại thành 
Xá Vệ khi thấy các vị Bà La Môn và cư sĩ kính lễ ngài Xá 
Lợi Phất trong khi bày tỏ coi thường Đề Bà Đạt Đa. Bản 
Rockhill cũng ghi chú rằng bài kệ số 4 cho biết lắng nghe 
pháp và tu học sẽ được tri kiến cao nhất. 

Rockhill cũng chú giải rằng các bài kệ từ 9 tới 12 là lời 
Đức Phật dạy Vua A Xà Thế sau khi vua ân hận vì trước 
đó thân cận với Đề Bà Đạt Đa. 


I Bậc trí chớ làm bạn với người thiêu tín tâm, 
người tham, người gây chia rẽ, người phi báng kẻ 
khác; bậc trí chớ gân với người ác tâm. 


99 


NGUYÊN GIÁC 


2 Bậc trí nên làm bạn với người có tín tâm, nói dịu 
dàng, biêt chú tâm, giữ giới hạnh, có trí tuệ; bậc trí nên 
làm bạn với bậc thượng nhân. 


3 (78) Chớ gần kẻ tội lỗi, ác tâm; hãy gần người 
giới hạnh, chính trực. Như thế, sẽ sống ngay chính, 
không lỗi. 


4 Hãy kết bạn với người nghe nhiều, nhớ nhiều, 
thường tự quán sát, có tín tâm và trí tuệ; người nghe 
theo những lời khéo giảng nơi đây [trong tăng đoàn], 
sẽ đạt được tri kiến tối thăng. 


5 Gần với kẻ thấp kém sẽ bị ô nhiễm vì tội của họ; 
gần với những gì sụp đồ sẽ bị trì kéo xuống mặt đất; 
gần với bậc thượng nhân sẽ đưa mình tới chính trực. 
Do vậy, hãy gần những người sẽ đưa mình tới nơi tối 
thượng. 


6 Gân người trí có giới hạnh, ly tham, có tri kiên 
cao nhât, dù mình vôn đã là tôt rôi cũng sẽ tới nơi cao 


hơn. 


7 Gần người tội lỗi cũng như dùng lá cỏ kusha 
thơm, sạch đê gói cá ươn; cỏ kusha rôi cũng sẽ hư thôi. 


8S Gân người giới hạnh cũng như dùng lá cây 
palasa đê gói trâm hương: lá rôi cũng sẽ có mùi hương. 


100 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


9 Người không ác khi gân kẻ ác, rôi sẽ thiên 
hướng về làm ác khi gặp nhiêu việc ác; Thân với người 
không nên thân sẽ bị vướng tội lỗi qua tội lỗi của họ. 


10 Như mũi tên nhúng thuốc độc, ngay cả nơi 
thuốc độc chưa chạm tới, mũi tên cũng là độc. Tương 
tự khi thân với người tội lỗi sẽ bị nhiễm bạo lực. Hãy 
xa bạn đữ. 


I1 Phải xem xét kỹ để chỉ thân cận bậc thượng 
nhân, cũng như phải xem xét kỹ một rô trái cây. 


12 Thân cận người chính trực, không thân cận 
người phi chính trực; như thế, Tỳ khưu sẽ dứt sầu khô. 


13 (64) Người ngu, dầu trọn đời, thân cận người 
có trí, không biết được Chánh pháp, như muỗng với vị 


canh. 


14 (65) Người trí, dầu một khắc, thân cận người có 
trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. 


15 Người ngu, dầu trọn đời, thân cận người có trí, 
cũng như kẻ không mắt, sẽ không nhận ra chánh pháp. 


16 Người trí, dâu một khắc, thân cận người có trí, 
nhờ có mặt sáng, sẽ nhận ra chánh pháp. 


17 Người ngu, dầu trọn đời, thân cận người có trí, 
cũng sẽ không hiểu Chánh pháp Đức Phật dạy. 


101 


NGUYÊN GIÁC 


18 Người trí, dầu một khắc, thân cận người có trí, 
sẽ hiểu Chánh pháp Đức Phật dạy. 


19 Một chữ có ý nghĩa cũng đủ cho người trí tuệ; 
toàn bộ lời Đức Phật dạy cũng không đủ cho kẻ ngu. 


20 Người trí nghe một chữ, hiểu được cả trăm lời; 
người ngu nghe cả ngàn lời, cũng không hiểu một chữ. 


21 Người trí không bận tâm với kẻ ngu, không bạn 
với kẻ ngu; người ưa gần kẻ ngu sẽ bị lôi vào địa ngục. 


22 (63) Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành 
có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. 


23 Khi kẻ ngu khen ngợi, và khi người trí rầy 
mắng; lời rầy mắng của người trí là chính đáng, nhưng 
lời khen ngợi của kẻ ngu là không chính đáng. 


24 (207) Sống chung với người ngu, lâu dải bị lo 
buôn. Khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ 
thù. Vui thay, gần người trí, như chung sống bả con. 

25 (208) Bậc hiền sĩ, trí tuệ; Bậc nghe nhiều, trì 


giới; Bậc tự chế, Thánh nhân; Hãy gần gũi, thân cận, 
thiện nhân, trí giả ấy, như trăng theo đường sao. 


Hết Phẩm 25, về Bạn 


102 


Phẩm 26 
NIẾT BÀN 


Ghi nhận: Hình ảnh đường tới hạnh phúc là sinh vào 
cõi lành, đường tới địa ngục là sinh vào cõi dữ, nhưng ai 
hiểu được tội lỗi, tức là hiểu được vì sao có pháp nhiễm ô, 
sẽ sớm đạt Niết bàn, tức là không sinh vào cõi nào nữa. 

Bản Rockhill chú giải rằng Đức Phật nói bài kệ số 12 
sau khi ngài và một số vị tăng được một bác tài công mời 
lên thuyền qua sông Hằng; khi thuyền nghiêng, nước vào, 
bác tài công nói các thợ chèo tát bớt nước ra. 

Bài kệ 13 nói về định luật duyên khởi, vì cái này có 
nên cái kia có, khi cái này không thì cái kia sẽ không. 

Bài kệ 14 nói về Tứ Diệu Đế, pháp khó thấy này (Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo) cội nguồn từ tham, nhưng cần thấy thực 
tánh của tham vốn là không, là rỗng rang; người sống với 
cái thấy pháp như thế là sẽ tới Niết bàn. 

Bài kệ 16 nói rằng khi thấy sắc thọ tưởng hành thức 
tịch lặng, đó là đoạn tận sầu khổ. 

Bài kệ 17 trong hai bản Rockhill và lyer là bài kệ 18 
trong bản Sparham, là tóm tắt bài Kinh Bahiya (Khi thấy 
chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, khi nhận biết chỉ là nhận 
biết, và như thế là đoạn tận sâu khổ). Bản Sparham ghi 


103 


NGUYÊN GIÁC 


chú trong Note 189 rằng khi thấy nghe hay biết chỉ là thấy 
nghe hay biết, thì tâm hành sẽ không dính mắc, tức vô sở 
trụ, là tức khắc Niết bàn. 

Bài kệ 19 và 20 nói tóm tắt về duyên khởi. 

Các bài kệ 22-24 cho thấy tư tưởng Phật Tánh đã 
nằm sẵn trong nhiều giải thích của Đức Phật về Niết bàn. 
Các bài kệ nghe như cách kinh Đại Thừa giải thích về 
phiền não và Niết bàn không phải là hai, và không phải là 
một; y hệt như bản thể sóng là nước, nhưng không thể gọi 
là một hay hai. Đức Phật nói trong các bài kệ này rằng 
pháp vô sinh diệt đã nằm sẵn trong sinh diệt, y hệt như 
chất vàng là vô tướng, nhưng không hề khác và không 
phải là một với xuyến, thoa, vòng, nhẫn vàng... 

Như thế, sẽ hiểu Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Bahiya 
rằng giải thoát đã có sẵn trong thấy nghe hay biết. Và có 
thể hiểu vì sao các Thiền sư thường nói: có ai trói buộc 
ngươi đâu. Nghĩa là, trong cái nghe, cái thấy là tức khắc 
lia tham sân si, trong nguyên sơ là Niết bàn. Nghe tiếng 
chim kêu giữa trời, nghe tiếng hát la lý la giữa chợ... là 
nhận ra cái rỗng rang tánh không hiển lộ ở các pháp. Nhận 
ra cái vô sinh diệt đó, là ngay khi đó có đủ Bát chánh đạo, 
ly tham sân si, là Niết bàn ở đây và bây giờ. 

Trong nhiều bài kệ ở phẩm này, Đức Phật nói Niết 
bàn là một nối kết giữa cái vô sinh diệt với cái sinh diệt, 
giữa cái bị tạo tác với các vô tác. Trong bài kệ 26, Đức 
Phật nói Niết bàn không ở trong Tứ Thiền (tuần tự, chỉ nói 
tới cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng) rồi trong bài kệ 27 
nói Niết bàn cũng không phải là cái được tạo tác, không 
phải là cái được sinh ra (íf is not to be born: this then is the 
end of suffering) —- nghĩa là, nói như Thiền Tông rằng 
không nhận ra cái bản lai vô sinh thì hỏng. 

Đối chiếu, Đức Phật nói trong Kinh AN 9.34 là cần 
vượt qua định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng để vào Diệt Thọ 
Tưởng Định (cessation of perception & feeling) rồi từ đây 
dùng tuệ (tức, sau định là tuệ) quán sát sẽ dứt trần cấu, 
vào Niết bàn. 


104 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


Đối chiếu thêm, Đức Phật nói trong Kinh AN 9.36 rằng 
không cần Tứ Thiền, mà chỉ cần chứng Sơ thiền, từ đây 
chuyển sang quán vô thường để giải thoát, trích bản dịch 
của HT Thích Minh Châu 

(https://suttacentral.net/an9.36/vi/minh_ chau): 

“Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ nơi Sơ Thiền, 
các lậu hoặc được diệt tận”... này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền. Vị ấy ở đây, đối với 
cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về 
hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô 
thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, 
là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, 
sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: “Đây là tịch tịnh, đây là thủ 
thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, 
sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn”. Vị ấy trú 
ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc.” 

Có nghĩa là, có nhiều đường tới Niết bàn. 


1 Tỳ khưu tự chú tâm vào chính mình như con rùa 
tự co thân vào mu rủa, không để dính mắc gì, không để 
tốn thương ai, không để trở ngại gì lối đi tới Niết bàn. 


2 (184) Nhẫn là khổ hạnh lớn nhất; Đức Phật nói 
nhẫn là Niết bàn lớn nhất. Vị sư nào gây hại người 
khác, làm tôn thương người khác, không phải bậc sa 
môn. 


3 (133) Chớ nói lời ác, vì người sẽ đối đáp nghịch 
lại; lời tranh cãi mang khổ tới, vì người sẽ dùng lời 
đáp trả. 


105 


NGUYÊN GIÁC 


4 Người nói lời ác sẽ như đánh vào chuông đông, 
sẽ sâu khô lâu dài, lang thang từ sinh tới tuôi già. 


5 (134) Người không nói ác như chuông đồng 
không ai chạm tới, không gây tranh cãi gì, sẽ đạt tới 
Niết bàn. 


6 (204) Không bệnh là tài sản lớn nhất, biết đủ là 
tiền quý nhất, bạn chân thật là bạn tốt nhất, Niết bàn là 
hạnh phúc lớn nhất. 


7 (203) Pháp hợp lại (hành) là khổ lớn nhất, đói là 
bệnh lớn nhất; hiểu thực là vậy, Niết bản là an vui 
nhất. 


8 Hãy cân nhắc vê đường tới hạnh phúc và đường 
tới địa ngục; người hiểu được tội lỗi, sẽ sớm đạt Niết 
bản. 


9 Đường tới hạnh phúc có từ một duyên khởi; 
đường tới địa ngục có từ một duyên khởi; đường tới 
Niết bàn có từ một duyên khởi; tất cả đều có một 
duyên khởi. 


10 Nai đi là vào rừng, chim bay lên bầu trời; người 
tận lực sống với chánh pháp sẽ tới Niết bàn của A la 
hán. 


11 Người không tận lực, người kém trí và ít học, 
sẽ không thấy Niết bàn, nơi cắt đứt hết mọi trói buộc. 


106 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


12 (369) Người lái làm nhẹ thuyền [mới đi xa 
được]; tắt cạn tham và sân, ngươi sẽ tới Niết bàn. 


13 Nêu cái đã sanh chưa được sanh, cái được sanh 
sẽ là vô sanh; khi cái vô sanh không sanh ra các uân, 
sẽ thây tịch diệt chính các pháp sanh khởi. 


14 Người thấy được pháp khó thấy (khổ), và người 
nhận ra pháp an lạc, người hiểu sự thực và đạt tri kiến, 
người thấy được tánh không trong lòng tham và niềm 
vui thế g1an, người như thế đoạn tận được sâu khô. 


15 Xa lìa tham ái và tham dục, ta như chiêc hô 
khô, cạn nước; người như thê đoạn tận được sâu khô. 


16 Người có cảm thọ đã nguội lạnh, có tưởng đã 
chìm xuống, có hảnh đã tịch lặng, có thức đã biến mất; 
người như thế đoạn tận được sâu khô. 


17 Khi thấy chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, khi 
nhận biết chỉ là nhận biết, khi ý thức chỉ là ý thức, lúc 
đó là đoạn tận sầu khổ. Khi chỉ muốn cái nên được tìm 
kiếm (để an nghỉ), người như thế đoạn tận được sâu 
khổ. 


18 Người không tìm vui nơi thế gian, người giữ 


tâm bình an, người xa lìa tât cả tham đăm; người như 
thê đoạn tận được sâu khô. 


107 


NGUYÊN GIÁC 


19 Từ vô minh sinh ra hành; từ hành sinh ra trói 
buộc; từ trói buộc sinh ra tất yếu tái sinh; từ đó sinh ra 
tới và đi; từ tới và đi sinh ra sầu khô vì chết; từ sầu khổ 
sinh ra cuộc tái sinh mới; từ đó sinh ra già, bệnh và 
chết, buồn, khô, bất toàn, từ đó là vô lượng sâu khổ. 


20 Không vô minh, sẽ không có hành; không hành, 
sẽ không trói buộc; không trói buộc, sẽ không có gì đề 
gỡ bỏ; không có gì để gỡ bỏ, sẽ không có tới và đi; 
không có ới và đi, sẽ không có sầu khổ vì chết; không 
sầu khổ vì chêt, sẽ không tái sinh nữa; như thế là hết 
già, bệnh và chết, buôn, khổ, bất toàn, như thế đoạn tận 
vô lượng khổ. 


21 Tỳ khưu, có hiện hữu cái không được tạo tác, 
cái không được thấy, cái không được làm ra, cái ban sơ 
và cái không được sản xuất; tương tự, có cái được tạo 
tác, cái được thấy, cái được làm ra, cái hợp thê, vả cái 
được sản xuất. Và có sự nối kết liên tục giữa hai cái 
trên. 


22 Tỳ khưu, nếu không hề có cái không được tạo 
tác, cái không được thấy, cái không được làm ra, cái 
ban sơ và cái không được sản xuất, ta không có thể nói 
rằng kết quả sự nỗi kết của chúng từ nhân tới quả với 
cái được tạo tác, cái được thấy, cái được làm ra, cái 
hợp thể, và cái có thể được nhận thức chính là giải 
thoát tối hậu. 


23 Tỳ khưu, chính bởi vì có hiện hữu thực của cái 
không được tạo tác, cái không được thấy, cái ban sơ và 


108 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


cái không được sản xuất, cho nên ta nói rằng kết quả 
của sự nối kết của chúng từ nhân tới quả với cái được 
tạo ra, cái được thấy, cái được hình thành, cái hợp thể, 
cái được nhận thức chính là giải thoát tối hậu. 


24 Cái vô thường của cái được tạo ra, cái được 
thấy, cái được làm nên, cái được sản xuất, cái hợp thể, 
cái đau khổ lớn để giả, chết, và vô minh, cái dẫn khởi 
từ thọ dụng thức ăn; tất cả các pháp đó đều sẽ bị hủy 
diệt, và khi không thấy say đắm trong các pháp đó thì 
chính đó là cốt tủy của giải thoát tối hậu. Khi đó sẽ 
không còn nghi ngờ và do dự; tất cả cội nguôn sầu khô 
sẽ ngưng, và ngươi sẽ thấy hạnh phúc trong bình an và 
hòa điệu giữa các uần. 


25 Tỳ khưu, Niết bàn không ở trong đất, không ở 
trong nước, không ở trong lửa, không ở trong gió. 


26 Niết bàn không ở trong cảnh giới Không Vô 
Biên Xứ, không trong Thức Vô Biên Xứ, không trong 
Vô Sở Hữu Xứ, không trong Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng; Niết bàn không ở trong thế giới này hay trong 
thế giới khác; Niết bàn không ở trong mặt trời hay mặt 
trăng. Ta nói, nghĩ như thế không phải là chính kiến. 


27 Tỳ khưu, như ta nói, Niết bàn không có trong 
tới và đi, vì Niết bàn là cái không hiện hữu; ta cũng 
không nói rằng Niết bàn hiện hữu nơi có sự chết, vì 
Niết bàn là cái không được sinh ra. Nơi đây như thế là 
đoạn tận khô. 


109 


NGUYÊN GIÁC 


28 Niết bản không hiện hữu trong đất, nước, gió, 
lửa; trong Niết bàn, không thể thấy là màu trăng hay 
bất kỳ màu gì; trong Niết bàn, không có cả bóng tối; 
trong Niết bàn, mặt trăng không chiếu sáng, mặt trời 
cũng không chiếu ra các tia sáng. 


29 VỊ đó là một bậc Muni (thánh) và là một Bà La 
Môn, và là một bậc trí tuệ, đã giải thoát khỏi cảnh giới 
sắc vả cảnh giới vô sắc, và đã xa lìa tât cả sâu khô. 


30 VỊ đó đã tới tận cùng, đã dứt mọi sợ hãi, không 
còn ngã chấp và cũng không nhiễm ô tội lỗi nữa; đã bỏ 
sau lưng sâu khô cõi hữu, vị đó có thân này là lân cuôi. 


31 Đây là an lạc tối thắng của những người đã tới 
bình an tận cùng, toàn hảo và tối thượng, đã hủy diệt 
tất cả các đặc tướng, sự toàn hảo của thanh tịnh, đã 
hủy diệt cái chết. 

32 Bậc Muni đã xa lìa các uấn để hiện hữu, để 
thích ưa hay không thích ưa. Vui trong tịch lặng tuyệt 
đối, vị này đã đập bề vỏ trứng của hiện hữu và rời thế 


ØIỚớI này. 


33 (354) Pháp thí, thắng mọi thí! Pháp vị, thắng 
mọi vị! Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! Ái diệt, dứt mọi khổ! 


Hết Phẩm 26, về Niết Bàn 


110 


Phẩm 27 
CÁI THÂY 


Ghi nhận: Bài kệ số 6 nói rằng những người không 
nhận ra chân lý vô ngã (không có tôi, không có cái của tôi) 
sẽ nhầm rằng nhân loại là tự sanh ra, hoặc do một đắng 
nào sanh ra. Các bài kệ 10-13 nói rằng người khổ hạnh và 
người tham dục đều là hai cực đoan sẽ sinh tử luân hồi 
mãi, vì đều là chấp có thân (để khổ hạnh, hoặc để tham 
dục); người thấy vô ngã sẽ xa hai cực đoan đó, vì không 
thấy có thân nào cần để tra tấn, và không thấy có thân nào 
cần cho hưởng lạc. Có thể nhìn thế này: người tham dục 
là nhiều tâm tham, người khổ hạnh khắt khe là dạng khác 
của tâm sân, trong khi người trí (lìa tâm si) sẽ thấy hai cực 
đoan kia là 2 dạng của tâm tham và tâm sân; cả hai dạng 
này đều tự chạy theo chính họ. 

Hai bài kệ 14 và 15 nói lên như Kinh Kim Cương, rằng 
ai xem thân và thế giới như bọt nước, như ảo ảnh sẽ giải 
thoát. 

Đức Phật nói bài kệ 26 là khi một vị tỳ khưu trở lại đời 
thường (tượng trưng cho rừng tham dục). 


111 


NGUYÊN GIÁC 


Bài kệ 27 nói lên hình ảnh người phụ nữ áo trắng 
không tội lỗi với tứ chi đẹp đẽ là nói về giải thoát. 

Bài kệ 33 nói về “thấy cái được thấy” là nhận ra cảnh 
qua mắt, nhưng “thấy cái không được thấy” là nhận ra cái 
lý vô ngã từ những cái được thấy, theo chú giải của 
Sparham. 

Bài kệ 34-37 nói về cái thấy của mắt là cái được thấy, 
tức là hình thể, là sắc (form), nhưng cái thấy của mắt tuệ 
là “thấy cái không được thấy” — tức là “thấy cái vô tướng” 
(sees not form). Nghĩa là sắc tức thị không, không tức thị 
sắc. Pháp ấn vô ngã nhận ra từ mắt tuệ, không phải từ 
mắt thường. 


1 (252) Dễ thấy lỗi người khác, hơn thấy lỗi của 
mình; dễ thấy lỗi người vì như sảng trấu trong gạo, 
trong khi lỗi mình khó thấy ra. Cũng như người cờ 
gian bạc lận, chỉ ra con xúc xắc của đối thủ và giấu 
con xúc xắc của mình, gây chú ý tới lỗi người khác, cứ 
liên tục nghĩ chuyện moi lỗi người; người như thế sẽ 
xa rời việc thây chánh pháp, và càng tăng sầu khô. 


2 (244) Sống dễ dãi là kẻ huênh hoang, trộm cắp, 
trơ tráo, theo bản năng xấu như một con quạ, sống đầy 
tội lỗi và không biết xấu hô. 


3 (245) Sống gian nan là người luôn luôn tìm tới 
thanh tịnh, người này sông tự chế, trong sạch, biết đủ, 
không say mê. 


4 (174) Thế giới này trong bóng tối; chỉ vài người 
có mắt tuệ, họ như chim thoát khỏi lưới, lên vui nơi cõi 
trời. 


112 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


5 Người ngu bị trói trong thân, như quấn người 
trong bóng đêm; họ thèm tải sản thế gian và mọi thứ 
tương tự. 


6 Có người nghĩ rằng họ tự sanh ra, có người nghĩ 
họ do đắng nào đó sanh ra; người tin thật những điều 
không thật sẽ không thế thấy gì; cũng không thấy rằng 
họ không đồng thuận về điểm nảy, họ không thể thấy 
sầu khô. (ý nói: ai nghĩ rằng chúng sanh do tự sanh hay 
do tha sanh đều không nhận ra lý vô ngã). 


7 Người ưa mê đắm cảm giác không thấy rằng khô 
đau họ gặp sau này là do chính họ tự gây ra; họ cũng 
không hiểu người khác khi thọ khổ cũng do tự người 
khác tương tự gây ra. 


8 Những người sống ích kỷ, ưa thói ích kỷ, bị 
giam trong vòng ích kỷ, cũng như những người có 
quan kiến tranh cãi (62 đị kiến) sẽ không thoát nổi sinh 
tử luân hồi. 


9 Hãy biết rằng những kiếp quá khứ mình đã trải 
qua, và những kiếp tương lai mình sẽ tới, đều quân phủ 
trong tội lỗi; tất cả đều sẽ suy diệt. 


10 Có những người thực tập giới hạnh, giữ hành vị 


tốt, sông đời thánh hạnh; và cũng có những người cực 
đoan, tự sông khổ hạnh. 


113 


NGUYÊN GIÁC 


II Và có một cực đoan khác, họ nói tham dục là 
thanh tịnh, nói người tham dục là người đạo đức, nói 
tham dục là để vui sướng, nói tham dục không có gì tội 
lỗi. Những người đó sẽ bị tham dục cuốn trôi. Những 
người ở hai cực đoan đó (khổ hạnh, tham dục) đều 
thường xuyên đi ra nhà mô (luân hỏi). 


12 Hai cực đoan đó đều không thấy nguyên nhân 
khổ; trong khi người đầy tham dục, người lại chạy 
lòng vòng hoang mang. Những người có thể thấy rõ, sẽ 
nhận ra những người đó đây lòng tham, và về cách họ 
chạy lòng vòng. 


13 Người có thể thấy sẽ nhận ra rằng nếu 2 nhóm 
người cực đoan kia có thể thấy, thì họ sẽ rời bỏ tham 
và ngưng chạy lòng vòng (theo chính họ); từ đó họ sẽ 
hết tham, và thấy không cần chạy lòng vòng (tự khổ 
hạnh). Những người không làm và không nghĩ như hai 
cực đoan đó sẽ không bị trói buộc, và sẽ đoạn tận sầu 
khô. 


14 (170) Ai nhìn thế giới nảy như bọt nước, xem 
thế giới này như ảo ảnh, sẽ không bị Thần Chết nhìn 
thấy. 


15 Ai nhìn thân mình như bọt nước, xem thân 
mình như ảo ảnh, sẽ không bị Thần Chết nhìn thấy. 


16 (171) Hãy luôn nhìn thân này như xe vua lộng 
lẫy; kẻ ngu say đắm thân nảy, người trí chăng mê đăm 
ch1. 


114 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


17 Hãy luôn nhìn thân này như xe vua lộng lẫy; kẻ 
ngu bị nó lừa gạt, người trí không bị gạt lừa. 


18 Hãy luôn nhìn thân này như xe vua lộng lẫy; kẻ 
ngu bị nó kéo xuống thấp, như voi già bị lún dưới bùn. 


19 Hãy luôn nhìn thân này như bệnh và sẽ tan 
hoại, và như một người bị thương, đang biến đổi và vô 
thường. 


20 Hãy nhìn thân này, trang sức với ngọc quý, dây 
chuyền và bông tai, như là bệnh và sẽ tan hoại, đang 
biến đổi và vô thường. 


21 Kẻ ngu lo làm đẹp các lọn tóc, tô màu quanh 
mắt, và không lo tìm tới thế giới khác. 


22 Kẻ ngu lây màu sơn lên thân thể, lấy ngọc quý 
phủ lên tắm thân tan hoại này, và không lo tìm tới thế 
giới khác. 

23 Kẻ ngu lấy nước hoa xoa vào thân, sơn màu son 


lên bàn chân, và không lo tìm tới thế giới khác. 


24 Người sống tận lực cho tham dục, và người 
không thấy tội lỗi trong tận lực đó, sẽ không thể với 
tận lực tham như thế mà vượt qua được dòng sông lớn 
và vô tận. 


115 


NGUYÊN GIÁC 


25 Người khởi sự xa lìa tham dục, và tận cùng 
buông bỏ hệt, người nhìn thây không “tôi” hay “của 
tôi” sẽ vượt qua dòng sinh tử luân hôi, và sẽ không còn 


tái sinh nữa. 


26 (344) Người đã tự mình rời khỏi rừng (tham 
dục), sống không cần rừng, rồi chạy lại về rừng, cho 
dù đã tự đưa mình giải thoát; hãy nhìn người đản ông 
tội nghiệp kia, đã rời bỏ tự do để về với trói buộc. 


27 Hãy nhìn người phụ nữ không tội lỗi kia, với tứ 
chi dịu dàng, như cỗ xe khéo làm tận cả các căm xe, 
hãy nhìn cô đó trong trang phục trắng. Ngươi hãy tự 
mình ra khỏi dòng sông trói buộc. 


28 (188) Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ 
quy y, hoặc rừng rậm, núi non, hoặc vườn cây, đền 
tháp. 


29 (189) Quy y ấy không ổn, không quy y tối 
thượng. Quy y các chỗ ấy, không thoát mọi khô đau. 


30 (190) Ai quy y Đức Phật, Chánh pháp và chư 
tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn Thánh đề. 


31 (191) Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt 
qua, thấy đường Thánh tám ngành, đưa đến khổ não 
tận. 


32 (192) Thật quy y an ồn, thật quy y tối thượng, 
có quy y như vậy, mới thoát mọi khổ đau. 


116 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


33 Người nhận ra những gì mắt thấy, cũng có thể 
nhận ra những gì mắt không thê thấy; người không 
nhận ra cái không được thấy sẽ không nhận ra những 
gì người này nên thấy; mắt thường và mắt tuệ trong 
bản chất dị biệt như ngày và đêm, không bao giờ xảy 
ra cùng lúc. 


34 Với mắt thường, sẽ không thê nhận ra bằng mắt 
tuệ; nêu thấy [với tuệ nhãn], người này sẽ mất cái được 
thấy về sắc; với cái thấy của mắt tuệ, người nảy nhận 
ra cái vô tướng; với mắt thường, sẽ không nhận ra cái 
gì hết. 


35 Người không thấy gì, sẽ chỉ thấy sắc thôi; 
người thực sự thấy, sẽ thấy cái vô tướng (sees not 
form); như thế, người nào thấy vô tướng sẽ tự giải 
thoát ra khỏi cái thấy bình thường (tức là, được pháp 
nhãn). 


36 Người thây không khô, sẽ xem xét như có ngã; 
nhưng người nhận ra khổ, thì sẽ nhận ra cái vô tướng. 


37 Trong bóng đêm của liên tục tái sinh, người nào 
không nhận ra sâu khô của các uân, là người chỉ có 
mặt thường, và không nhận ra cách đê châm dứt của 
sắc. 


Hết Phẩm 27, về Cái Thấy 


117 


Phẩm 28 


⁄ 


AC 


Ghi nhận: Bài kệ đầu của phẩm này y hệt bài kệ 183 
trong Pháp Cú Pali (HT Thích Minh Châu dịch: Không làm 
mọi điều ác. Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong 
sạch, Chính lời chư Phật dạy), chỉ chệch một chữ: thay vì 
“trong sạch” nơi Pháp Cú Tây Tạng cả 3 bản dịch Rockhill, 
lyer, Sparham đều dịch là “completely pacify” — tức là, làm 
cho tâm bình lặng hoàn toàn. 

Bài kệ số 6 nói rằng người trí khi tâm không còn 
nhiễm ô, sẽ rời bỏ cả thiện và ác, vì làm thiện sẽ tái sinh 
vào cõi trời sắc hoặc cõi trời vô sắc, trong khi làm ác sẽ tái 
sinh vào cõi dục giới này (theo chú giải của Sparham và 
Rockhill). Có nghĩa là, người trí sống với giới hạnh vô ngã 
để giải thoát, chớ không cầu phước báo nhân thiên (làm 
thiện với tâm còn chấp ngã). 

Bài kệ 26 tới 29 nói về mười cảnh giới khổ, trong đó 
có địa ngục khổ vô tận (có thể đây là ý tưởng về sau 
chuyển thành hình ảnh văn học 10 tầng địa ngục). 

Bài kệ 36 lập lại nguyên văn bài kệ 32. Vài trường 
hợp tương tự, hay chỉ khác một chữ, cũng xảy ra. Có thể 
vì đây là kinh tụng, cho nên sự lập lại được giữ lại. 


118 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


1 (183) Không làm mọi điều ác. Thành tựu mọi 
hạnh lành, Giữ tâm bình lặng hoàn toàn -- là lời Đức 
Phật dạy. 


2 Bồ thí sẽ tăng phước, tâm bình lặng sẽ không 
gây kẻ thù: người giới hạnh lìa ác, đứt khổ, được Niết 
bàn. 


3 Khi sống giữa những kẻ ngu, người trí vẫn giữ 
cách biệt; như ngỗng hớp sữa trên mặt nước, người trí 
tránh tât cả những kẻ làm ác. 


4 Thấy tất cả pháp bất thiện trên thế giới, thấy 
phương tiện để đoạn tận bắt thiện, người trí không vui 
với việc ác. Người ác không làm vui được người giới 
hạnh. 


5 Người trí biết vị ngọt của sống đời cô tịch, vị 
ngọt của bình an toàn hảo; xa lìa bệnh, không nhiễm 
ác, người trí uống vị ngọt của niềm vui trong chánh 
pháp. 


6 Tâm vị này đã xa lìa nhiễm ô, không bị phiền 
não nảo năm giữ nữa. Rời bỏ cả thiện và ác, người trí 
không còn sợ tái sanh đường dữ. 


7 Xuất gia, nói lời từ ái, chỉ ra thế nảo là tội lỗi, 
người trí dạy pháp tịch diệt; chúng sinh nên thân cận 
với những vị như thế. Người nào thân cận với những vị 
như thế, sẽ làm hạnh lành và không làm ác. 


119 


NGUYÊN GIÁC 


8 Người có tâm tịch lặng vả rời mê đắm, nói lời 
chừng mực, và không kiêu mạn, sẽ buông sạch hết bất 
thiện pháp, như gió thối bứt hết lá trên cây. 


9 (125) Khi kẻ ngu nôi giận đôi với một người 
thanh tịnh, với người không còn nhiễm ô và sân hận, 
tội sẽ rơi ngược vào kẻ ngu như bụi ném ngược gió. 


10 Làm việc thiện, người sẽ trở nên thiện; làm việc 
ác, người sẽ trở nên ác. Mình sẽ tự thây kêt quả mình 
trở thành, vì việc mình làm liên tục. 


11 (165) Tự mình làm ác, là tự mình làm nhiễm ô. 
Tự mình không làm ác, là tự mình làm thanh tịnh. 
Thiện hay bất thiện là tự mình. Không ai thanh tịnh 
cho aI. 


12 (161) Tội làm ra, sẽ gom nghiệp đữ, tới lúc đè 
bẹp người gây nghiệp, như kim cương xuyên vỡ đá 
quý. 


13 Như lữ khách có thê thấy nguy hiểm để tránh; 
tương tự, người trí sẽ tránh làm việc ác trong cõi nảy. 


14 (123) Như thương gia mang nhiều tài sản và ít 
bạn đường, sẽ tránh các lối đi nguy hiểm; như người 


muốn sông sẽ tránh thuốc độc, người trí tránh tội lỗi. 


15 (124) Bản tay không thương tích có thể cầm 
thuốc độc, vì thuốc độc không hại người không vết 


120 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


thương; tương tự, người không làm ác sẽ không gặp 
nghiệp ác tới. 


16 (163) Hành vi hại người, và hành vi sai trái dễ 
làm; hành vi lợi người và đưa hạnh phúc tới, rất khó 
làm. 


17 Dễ cho người công chính làm thiện, khó cho 
người công chính làm ác; dễ cho kẻ ác làm ác, khó cho 
bậc thánh làm ác. 


18 (69) Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín 
muôổi; Ác nghiệp chín muồi rồi, người ngu chịu khổ 
đau. 


19 (119) Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín 
muôi. Khi ác nghiệp chín muôi, người ác mới thấy ác. 


20 (120) Khi thiện chưa chín muỗi, thiện có vẻ 
như là ác. Khi thiện được chín muỗi, người hiền thấy 
là thiện. 


21 (117) Nếu làm điều ác cả trăm lần, chớ tiếp tục 
làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác, tất chịu 
khô. 


22 (118) Nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục 


làm thêm. Hãy ước muôn điêu thiện, chứa thiện, được 
an lạc. 


121 


NGUYÊN GIÁC 


23 (116) Tâm của người vui với ác sẽ lười làm 
việc thiện; giữ tâm xa việc ác, hãy gâp hướng về việc 
thiện. 


24 Dù làm một chút ác cũng lãnh quả xấu trong 
cõi nảy và cõi khác, sẽ thọ khổ lớn; y như thuốc độc đã 
vào thân mình. 


25 Dù làm một chút thiện cũng nhận quả lành nơi 
cõi nảy và cõi khác, sẽ hạnh phúc và lợi tức lớn; y như 
hạt giống đã bắt rễ vững vàng. 


26 (137) AI hại người vô tội, ai giận người không 
biết giận, sẽ mau chóng vào một trong 10 cõi khổ địa 
ngục. 


27 (138) Họ sẽ khổ vô cùng tận, hay bị cắt đứt tay 
chân, hay sẽ khổ vô tận, hay bị loạn ý tán tâm. 


28 (139) Hay sẽ bị ly tán người thân, hay sẽ mất 
tài sản, hay sẽ gặp tai họa từ vua, hay gặp vô tận điều 
trái ý. 


29 (140) Hay nhà cửa kẻ ác sẽ bị thiêu chảy, và 
khi kẻ ác lìa thân này sẽ đi thắng vào địa ngục. 


30 Kẻ ác không trốn được quả ác; dù làm ác từ rất 
lâu hay từ rất xa, dù làm ác nơi cô tịch, cũng không 
thoát được quả ác. Khi quả ác chín muồi, không chạy 
thoát nồi. 


122 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


31 Người làm thiện sẽ không sợ hãi; dù làm thiện 
từ rất lâu hay từ rất xa, dù làm thiện nơi cô tịch, cũng 
được tâm không sợ hãi, và khi quả thiện chín, sẽ có 
tâm vô úy. 


32 Kẻ làm ác sẽ thọ khô; dù làm từ rât lâu hay từ 
rât xa, cũng sẽ thọ khô. Dù làm ác nơi cô tịch, cũng sẽ 
thọ khô; và khi quả chín muôi, kẻ ác cũng sẽ thọ khô. 


33 (15) Khi thây nghiệp ác tới, kẻ ác sẽ thọ khô 
nơi cõi này và cả nơi cõi sau; kẻ ác thọ khô ở cả hai 
cõi, y sẽ khóc và sẽ sâu khô lớn lao. 


34 Người làm thiện sẽ được hạnh phúc; dù làm 
thiện từ rất lâu và từ rất xa, cũng sẽ có quả hạnh phúc; 
dù làm thiện nơi cô tịch, cũng sẽ có quả hạnh phúc; và 
khi quả thiện chín muồi, người này sẽ an vui hạnh 
phúc. 


35 (16) Khi thấy nghiệp lành tới, thiện nhân sẽ thọ 
Vul nơi cõi nảy và cả nơi cõi sau; thiện nhân thọ vui ở 
cả hai cõi; khi quả lành mang vui tới, người này sẽ rất 
là vu1. 


36 Kẻ làm ác sẽ thọ khổ; dù làm từ rất lâu hay từ 


rât xa, cũng sẽ thọ khô. Dù làm ác nơi cô tịch, cũng sẽ 
thọ khô; và khi quả chín muôi, kẻ ác cũng sẽ thọ khô. 


37 (17) Khi thây nghiệp ác tới, kẻ ác sẽ thọ khô 
nơi cõi này và cả nơi cõi sau; kẻ ác thọ khô ở cả hai 
cõi, y sẽ đau đớn và sẽ sâu khô lớn lao. 


123 


NGUYÊN GIÁC 


38 Người làm thiện sẽ được hạnh phúc; dù làm 
thiện từ rất lâu và từ rất xa, cũng sẽ có quả hạnh phúc; 
dù làm thiện nơi cô tịch, cũng sẽ có quả hạnh phúc; và 
khi quả thiện chín muồi, người này sẽ an vui hạnh 
phúc. 


39 (18) Khi thấy nghiệp lành tới, thiện nhân sẽ thọ 
Vul nơi cõi nảy và cả nơi cõi sau; thiện nhân thọ vui ở 
cả hai cõi; khi quả lành mang vui tới, người này sẽ rất 
là vui. 


40 Người đã làm ác và chưa làm thiện, người đã 
xa lìa chánh pháp, người không tín tâm -- người bất 
thiện như thế sẽ sống trong nỗi sợ chết, như ngồi trên 
thuyên lủng trôi trên sông lớn. 


41 Người sống giới hạnh và người làm thiện, 
người sống theo pháp của bậc thánh, sẽ không bao giờ 


sợ chết, như ngồi trên thuyền vững chắc có thể tới bờ 
bên kia. 


Hết Phẩm 28, về Ác 


124 


Phẩm 29 
NGÀY VÀ ĐÊM 


Ghi nhận: Nhan đề của phẩm này được Rockhill và 
lyer dịch là “Day and Night” (Ngày và Đêm), nhưng bản 
Sparham dịch là “Antitheses” (Phản Đề). Chú giải của 
Rockhill ghi rằng hai bài kệ đầu là khi Đức Phật nói về các 
bà la môn ngoại đạo như ánh sáng con đom đóm, trong 
khi Đức Phật như mặt trời. 

Đức Phật nói hai bài kệ 11 và 12 với vua Prasenaiit 
khi thấy vua vì ngộ nhận màu áo đã bày tỏ tôn kính nhiều 
du sĩ khổ hạnh là bậc A La Hán, rằng chớ nhìn bề ngoài. 

Bản ghi chú Sparham ghi rằng Đức Phật nói bài kệ 22 
và 23 để khen Tỳ khưu Ratna, đã giải thoát vì hủy diệt 
xong ngôi nhà (thân tâm), không còn niềm tin (không ưa 
thích sinh tử), không trả lại cái được làm (chứng vô tác, 
tức Niết bàn), ăn đồ mửa ra (tức, không còn tham), giết 
xong cha mẹ (mẹ là tham ái, cha là vô minh), đánh bại hai 
vua (tức, danh và sắc), chinh phục vương quốc (thân tâm), 
và đánh bại quân binh (các tâm sở). 

Các bài kệ 24-25 theo hai bản Rockhill và Iyer là “Tất 
cả hành vi của người giải thoát mang ba đặc tính: Không, 


125 


NGUYÊN GIÁC 


vô tướng, cô tịch,” bản Sparham dịch ý “cô tịch” là “không 
dính mắc.” Có thể hiểu là “vô sở trụ” bởi vì hình ảnh trong 
kệ này là dấu vết chim bay trên không, hiểu là tâm người 
giải thoát không dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp 
nào. 

Trong phẩm này, nhiều bài kệ được lập đi, lập lại, cho 
thấy phẩm này và có thể nhiều phẩm khác nằm trong kinh 
nhật tụng của chư tăng. 

Các bài kệ 54-57, theo chú giải của Rockhill, do Đức 
Phật nói khi Vua Cuddbodana nhớ Đức Phật, muốn gặp 
lại, nên gửi một người mang tin tìm tới với lời dặn, phải 
đưa Đức Phật về cho vua bằng mọi giá, kể cả bạo lực. 

Đức Phật nói bài kệ 59 (trong Pháp Cú Pali là Kệ 348) 
khi chàng trai Uggasena đang đứng trên đầu gậy cao để 
làm xiếc. Khi nghe dứt bài kệ, ngài Uggasena tức khắc 
đắc quả A La Hán. Kinh Kim Cang cũng nói ý này. Riêng 
Thiền Tông thường dẫn ra bài kệ này để chỉ rằng Đức 
Phật đã dạy pháp Thiền Đốn Ngộ. 

Độc giả có thể có kinh nghiệm này, thử nhìn vào tâm 
mình, không nghĩ tới những gì đã qua, không nghĩ tới 
tương lai, và ngay hiện tại tức khắc đó cũng không nghĩ 
ngợi vướng bận gì tới sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp, thì 
ngay khi quan sát đó chính là tâm đã lìa tham sân si, ngay 
hiện tại tức khắc đó cũng đã hoàn tất Bát Chánh Đạo (mắt 
thấy lìa ngã-pháp là chính kiến, tâm lìa tham sân si là 
chính tư duy, miệng không lời phải quấy là chính ngữ, giới 
hạnh thu thúc là chánh nghiệp, không hại chúng sinh là 
chính mạng, không lìa thiện pháp là chính tinh tấn, tâm 
không lìa tứ niệm xứ trong khoảnh khắc hiện tại là chính 
niệm, tâm không dao động là chính định)... Và đó là Thiền 
Đốn Ngộ, giây phút đó cũng là khi Bồ Đề Đạt Ma bảo Thần 
Quang đưa tâm ra cho ngài an tâm, thì Thần Quang nhìn 
vào tâm và không thấy tâm quá-hiện-vi-lai nào, thì Bồ Đề 
Đạt Ma nói là ngay khi đó đã an tâm rồi. Từ đó, Thần 
Quang được đổi tên là Huệ Khả. Từ khoảnh khắc đó, chỉ 
giữ tâm đó, gọi là trước ngộ, sau tu. 


126 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


I1 Khi mặt trời chưa mọc, đom đóm chiêu sáng; khi 
mặt trời mọc, đom đóm hêt sáng và trở thành tôi như 
cũ. 


2 Khi Như Lai chưa xuất hiện, các nhà ngụy biện 
chiếu sáng; khi đắng Giác Ngộ Hoản Mãn xuất hiện 
nơi thế giới này, các thầy trò ngụy biện hết chiếu sáng. 


3 (11) Người xem vật rẻ tiền là quý giá, và người 
xem vật quý giá là rẻ tiền, toàn bộ hiểu biết của người 
này đã đảo ngược hoàn toàn — người này sẽ không tìm 
ra những gì quý giá. 


4 (12) Người biết vật rẻ tiền là rẻ tiền, và người 
xem vật quý giá là quý giá, toàn bộ hiểu biết của người 
này là chính đáng -- người nảy sẽ tìm ra những gì quý 
giá. 


5 AI cứ mãi tăng thêm trói buộc xuyên qua ưa 
thích tà kiến, và cứ mãi nghe tà kiến, nhảy múa vòng 
quanh sinh tử luân hôi, sẽ rơi vào lửa như bướm đêm 
thiêu thân. 


6 Ai trong cõi này có bât kỳ ngờ vực nảo về nhân 
quả nơi cõi này hay cõi sau, nêu người nảy sông đời 
thánh hạnh, khi nghĩ tới ngờ vực, ngờ vực sẽ biên mật. 


7 (9) Người có tâm như nước đục, và người mặc 


áo cà sa, sông không tự chê, sẽ không xứng đáng mặc 
cả Sa. 


127 


NGUYÊN GIÁC 


8 (10) Người xa lìa tât cả nhiễm ô, luôn chú tâm 
vào giới hạnh, sông tự chê, sẽ xứng đáng mặc áo cả sa. 


9 Ai mưu mô, lừa gạt, tham tài vật, bât kê màu áo 
cà sa, bê ngoài vả lời nói, sẽ không trở thành người tôn 
quy. 


10 Cắt bỏ ba tâm mưu mô, lừa gạt, tham tài vật 
cũng như chặt ngọn cây tala — thông minh và sạch tội, 
người này được gọi là tốt nhất trong cõi người. 


I1 Người trong cõi này, có tính lừa gạt, ích kỷ, 
không chịu tự phòng hộ, giả vờ như khéo phòng hộ với 
bộ áo cả sa — chớ nên tin tưởng người như thế. 


12 Trông dễ nhằm như màu đông, như sắt được 
mạ vàng, là người có tâm địa như thuốc độc và có vẻ 
ngoài như bậc thánh, và người đi lòng vòng trong thế 
giới nảy với nhiều người theo đông. 


13 (325) Người ưa ngủ, ăn nhiều, nằm lăn lóc qua 
lại, chăng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. 


14 Người nào luôn luôn biết suy nghĩ, biết ăn 
chừng mực, sẽ ít gặp khổ, giữ cách ăn chậm để tăng 
tuôi thọ. 


15 (7) Ai ưa nhìn cảnh đẹp mắt, không hộ trì các 


căn, ăn uông thiêu tiệt độ, biêng nhác, chăng tính cân. 
Ma uy hiệp kẻ ây, như cây yêu trước gió. 


128 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


16 (8) Ai sống quán bắt tịnh, khéo hộ trì các căn, 
ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tỉnh cần. Ma không uy 
hiếp được, như núi đá trước gió. 


17 (99) Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm 
không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. 


18 (98) Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay 
đôi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. 


19 (304) Người lành dầu ở xa, sáng tỏ như núi 
tuyết; Người ác dầu ở gần, như tên bắn đêm đen. 


20 Ai thân với người trí, với bậc thánh có tâm 
trong sạch, sẽ có lợi ích lớn, và sẽ đăc trí tuệ thâm sâu. 


21 (320) Hãy như voi giữa trận, hứng chịu cung 
tên bắn, hãy kham nhẫn hứng chịu mọi phi báng. 


22 Người đã phá hủy nhà xong, không còn tin 
tưởng gì [vào sinh tử], không trả lại cái tạo tác [đã 
chứng vô tác, Niết bàn], phá hủy các cơ hội [tái sinh], 
và ăn đồ mửa [chứng vô tham]. Đó là bậc thánh. 


23 Đã giết xong cha [vô minh] và mẹ [tham ái] và 
hai vị vua [danh, sắc], đã chinh phục trọn vương quốc 
với các thân dân [các tâm sở], người này sẽ thanh tịnh. 


24 (92) Người đó rời xa sắc dục, ăn uống điều độ. 
Tất cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô tướng, vô 
sở trụ; lỗi đi khó nhận ra, như chim trên trời. 


129 


NGUYÊN GIÁC 


25 (93) Người đó rời xa sắc dục, ăn uống điều độ. 
Tất cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô tướng, vô 
sở trụ; dấu vết người này khó đò ra, như chim trên trời. 


26 Người đó rời xa sắc dục, ăn uống điều độ. Tất 
cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô tướng, thiền 
định liên tục; lối đi người này khó thấy, như chim trên 
trời. 


27 Người đó rời xa sắc dục, ăn uống điều độ. Tất 
cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô tướng, thiền 
định liên tục; dấu vết người này khó thấy, như chim 
trên trời. 


Bài kệ 28, 29 lập lại hai bài kệ 24 và 25. 


30 Người đó không bị giữ nơi bờ nảy, đã đoạn tận 
lậu hoặc. Tất cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô 
tướng, vô sở trụ; lối đi người này khó thấy, như chim 
trên trời. 


31 Người đó không bị giữ nơi bờ nảy, đã đoạn tận 
lậu hoặc. Tất cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô 
tướng, vô sở trụ; dâu vết người này khó thấy, như chim 
trên trời. 


32 Người đó không bị giữ nơi bờ nảy, đã đoạn tận 
lậu hoặc. Tất cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô 
tướng, thiền định liên tục; lối đi người này khó thấy, 
như chim trên trời. 


130 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


33 Người đó không bị giữ nơi bờ nảy, đã đoạn tận 
lậu hoặc. Tất cả hành vi mang ba đặc tính: Không, vô 
tướng, thiền định liên tục; dấu vết người nảy khó thấy, 
như chim trên trời. 


Bài kệ 34, 35 lập lại các bài kệ 32 và 33. 


36 (85) Ít người giữa nhân loại, đến được bờ bên 
kia. Còn số người còn lại, xuôi ngược chạy bờ này. 


37 (86) Những ai hành trì pháp, theo chánh pháp 
khéo dạy, sẽ tới bờ kia, qua biển sinh tử, lỗi đi khó 
vượt. 


38 Người đó tự giải thoát nhờ chú tâm tỉnh thức, 
để lại quá khứ tất cả sầu khổ, tự mình rời trói buộc, sẽ 
không gặp phiền não nữa. 


39 Người này vượt qua đường sợ hãi, xa lìa đường 
gập ghênh bất thiện, rời tất cả trói buộc, hủy diệt thuốc 
độc của tham đắm. 


40 (251) Lửa nào băng lửa tham! Chấp nào bằng 
sân hận! Lưới nảo băng lưới si! Sông nào bằng sông 
án 


41 Sa môn đã tới bờ kia sẽ y hệt bầu trời không 
dấu chân. Kẻ ngu vui theo lắm việc cõi này, Như Lai 
không ưa thích gì nơi cõi này. Kẻ ngu bị dính mắc 
(năm giữ) lôi đi; người trí phá hủy tất cả dính mắc. 


131 


NGUYÊN GIÁC 


42 Người trí phá hủy tât cả dính mặc của cõi trời 
và cõi người; nhờ xa lìa tât cả dính mắc, người trí đoạn 
tận tât cả sâu khô. 


43 Từ dính mắc sẽ dẫn tới sinh hữu; lìa dính mắc 
sẽ không còn sinh hữu; người trí phải hiểu về đường 
dẫn tới sinh diệt và đường tới vô sinh diệt. Người trí 
hãy chọn con đường xa lìa đính mắc (vô sở trụ) để giải 
thoát. 


44 Làm ác, sẽ gặp cảnh khổ, tương lai tái sinh 
cũng sẽ thọ khổ; làm thiện, sẽ gặp cảnh hạnh phúc, 
tương lai tái sinh cũng gặp cảnh hạnh phúc. 


45 Chớ làm ác trong cả hai (kiếp nảy và kiếp sau) 
vì làm ác sẽ thọ khổ; hãy làm thiện để xa lìa sầu khô. 


46 Khi người trí và kẻ ngu ở chung và im lặng, sẽ 
không aI phân biệt được họ; họ chỉ được nhận ra qua 
lời nói, khi người trí dạy pháp về đường tới Niết bàn. 


47 Giảng dạy chánh pháp là tiêu chuẩn của Như 
Lai, chánh pháp là dấu ấn của Như Lai; pháp của Như 
Lai đã được giải nghĩa sáng tỏ, hãy truyền xa hơn. 


48 (227) Không nói, sẽ bị chê; nói nhiều, sẽ bị chê; 
nói chậm, sẽ bị chê; không ai trên đời không bị chê 
trách. 


49 (228) Người chỉ thuần bị chê trách, người chỉ 
thuần được khen, chưa từng có như thế; trước giờ chưa 


132 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


từng có chuyện như thế, tương lai cũng không bao giờ 
có. 


50 Người trong tâm không vướng gì về sinh hữu, 
người đã đoạn tận sầu khổ vì lìa dính mắc, người đã 
giải thoát khỏi sinh hữu, chúng sinh cõi trời và người 
không hiểu được mục đích người này. 


5I (229, 230) Người này được các bậc thiện tri 
thức khen ngợi vì có tín tâm, giới hạnh và đại trí tuệ, 
không còn ai chê trách được người nảy nữa; người này 
y hệt vàng trong cõi Diêm Phù Đề. 


52 (81) Như núi và đá tảng không bị gió lay động, 
người trí không bị dao động dù được khen hay bị chê. 


53 Người tinh tân không để lại gốc rễ nào nơi mặt 
đất, không để lại một chiếc lá nhiễm ô nào trên bất kỳ 
cành nào, xa lìa mọi trói buộc, không ai chê trách 
được. 


54 (179) Đức Phật là người chiến thăng, không 
bại, là người thế giới không thể so băng, là người có 
oai lực vô cùng tận, là bậc tự giác, không ai hướng 
dẫn. 


55 Đức Phật là người chiến thắng, không bại, là 


người thê giới không thê so băng, là người có oaI lực 
vô cùng tận, là bậc tự giác, không ai hướng dẫn. 


133 


NGUYÊN GIÁC 


56 (180) Đức Phật là người đã không còn chút 
máy may nào về tham, là người lĩnh vực hoạt động lan 
rộng tới vô tận, là bậc không ai hướng dẫn. 


57 Đức Phật là người đã không còn chút mảy may 
nảo về tham, là người có oai lực lan rộng tới vô tận, là 
bậc không ai hướng dẫn. 


5§ Ngài là bậc chiếu sáng bởi tri kiến toàn hảo, 
người đã an trụ trong Không, người hiểu tất cả pháp, 
người giải thoát vì xa lìa tất cả mọi dính mắc, xa lìa tất 
cả sắc tướng (form) và xa la tất cả thức 
(consciousness), người đã vượt trên bốn cõi vô sắc, 
người đã đoạn tận sinh hữu. 


59 (348) Hãy buông tất cả những gì quá khứ, 
buông tất cả những gì của tương lai, buông tất cả 
những gì của hiện tại, ngươi sẽ quá tới bờ bên kia; khi 
tâm xa lìa tất cả, ngươi sẽ không còn sinh và tử. 


Hết Phẩm 29, về Ngày và Đêm 


134 


Phẩm 30 
AN LẠC 


Ghi nhận: Bài kệ 10 và 11 được bản Rockhill ghi chú rằng 
có khi bố thí và gây chiến tranh ban đầu do cùng một nguyên 
nhân: muốn nổi tiếng và kiếm lợi. Bản Sparham ghi rằng hai bài 
kệ đó là từ chuyện một thương gia vào kho tìm vải để cúng 
dường chư tăng, khi gặp một tắm vải quá đẹp, thương gia này 
khởi tâm muốn giữ lại. Bài kệ 12 nói rằng bố thí mà trong tâm 
không dính mắc là tuyệt vời nhát. 

Bài kệ 15, theo Sparham chú giải, nói rằng tuệ quán siêu 
thế (tức qua bờ) là nhận ra Tứ Diệu Đế, con đường diệt khổ. 

Bài kệ 17, 18 nói rằng người trí vui với thiền định, tứ niệm 
xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, khát thực, vượt tham và sợ hãi, 
sống trong vô tạo tác, thành tựu Niết bàn. 

Bài kệ 21 được Sparham chú giải rằng hạnh phúc lớn nhất 
là khi nhìn các uẫn (thân/tâm) và không thấy gì là “tôi” nơi đó. 

Bài kệ 29 được Rockhill và lyer dịch là “khó gặp bậc thánh,” 
nhưng bản Sparham dịch là “khó gặp ngựa giỏi,” và ghi chú là 
người trí dù sinh trong vương tộc hay gia đình nô lệ, thân nhân 
cũng đều hưởng phước, an vui. 

Bài kệ 34 nói rằng hạnh phúc là quăng bỏ gánh nặng, chữ 
gánh nặng ám chỉ ngũ uẫn (thân/tâm). 

Bài kệ 39 nói về người đã thấy tâm bát động, sẽ lìa cả Có 
và Không, lìa Hữu và Phi Hữu (who has left existence and not 


135 


NGUYÊN GIÁC 


existence). Chúng ta nên nhìn như Thiền Tông, rằng cảnh giới 
thiền này có thể hình dung tâm mình như tắm gương: khi chim 
bay tới thì hiện ra ảnh, gọi là Có; khi chim bay mắt thì ảnh vắng, 
gọi là Không; khi chim kêu, tâm hiện ra tiếng, gọi là Có; khi chim 
hết kêu thì bặt hết tiếng, gọi là Không. Trong mọi trường hợp, 
gương tâm vẫn bắt động, vẫn lặng lẽ, bắt kể chim tới hay đi, kêu 
hay không. Nhận ra cái bất động và lặng lẽ đó của tâm, Thiền 
Tông gọi là nhận ra bản tâm, hay là ngộ. Từ sau khi nhận ra, chỉ 
cần sống liên tục với cái bất động và lặng lẽ đó. 

Đức Phật nói bài kệ số 53 để ca ngợi rằng bậc thánh sống 
không mừng rỡ, không trầm cảm, xa lìa cả hai đầu vui/buồn (vui 
vì thấy có cái tôi vừa ý, buồn vì cái tôi bắt như ý), vì an lạc thực 
sự có, nhưng không có cái ngũ uẩn tôi nào trong đó. Nghĩa là, 
tất cả những gì không bình thường đều sai. Chỉ có tâm bình 
thường, tịch lặng, không vướng cả hai đầu nhị biên mới hợp 
đạo. Lời dạy hãy giữ tâm bình thường, xa lìa thực/hư với 
chơn/vọng, được Thiền sư Tịnh Không đời nhà Lý ghi trong bài 
kệ: “Người trí không có chuyện ngộ đạo, Ngộ đạo tức là kẻ ngu 
thôi. Khách nằm thẳng duỗi chân, Nào biết chi về ngụy và chơn - 
- Trí nhân vô ngộ đạo / Ngộ đạo tức ngu nhân / Thân cước cao 
ngọa khách / Hề thức ngụy kiêm chân. 


1 (201) Thắng sinh ra thù oán, bại sẽ chịu khổ đau. 
Hãy buông bỏ cả thắng và bại, đề sông tịch tịnh an lạc. 


2 (291) Làm khổ cho người khác để kiếm lợi riêng 
mình, sẽ mang sâu khổ tới cho cả bạn vả thù. 


3 (131) Người tìm an vui, nhưng lại làm hại và 
đánh đập người khác cũng đang tìm an vui, sẽ không 
thấy hạnh phúc trong đời sau. 


4 (132) Người tìm an vui, nhưng không hại và 
đánh đập người khác cũng đang tìm an vui, sẽ tìm thấy 
hạnh phúc trong đời sau. 


136 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


5 (169) Hãy nghiêm giữ giới luật, chớ làm điều ác 
— người giữ giới hạnh sẽ có hạnh phúc đời này và đời 
sau. 


6 Sống theo chánh pháp sẽ hạnh phúc; người giữ 
giới sẽ được chánh pháp canh giữ; sống theo chánh 
pháp sẽ không sanh vào đường ác, đó là lợi ích sống 
theo pháp. 


7 Sông theo chánh pháp sẽ được pháp che chở, 
như trong mùa hè được dù lớn che; sống theo chánh 
pháp sẽ không sanh vào đường ác, đó là lợi ích sống 
theo pháp. 


8 Người phóng dật không sống theo pháp, bất kế 
ai, đều sẽ tái sanh đường dữ; người không sống theo 
pháp chắc chăn sẽ bị diệt, y như thò tay chụp giữa thân 
rắn. 


9 Phần thưởng của người thiện và người bất thiện 
khác nhau; người bất thiện sẽ vào địa ngục, người 
thiện sẽ thấy đường an lạc. 


10, 11 Khi một người bố thí, và khi một người gây 
ra chiến tranh, nếu được biết rõ nguyên nhân ban đầu 
của hai hành vi như nhau, hãy cân trọng trong cả hai 
trường hợp và chớ dựa vào tâm bắt thiện. Tương tự, 
một người đơn độc, có vũ trang, sẽ đánh thắng nhiều 
người không binh khí; do vậy một món quà nhỏ được 
bó thí với tâm từ bi sẽ mang quả báo hạnh phúc cho 
tận kiếp sau. 


137 


NGUYÊN GIÁC 


12 Người chiến thắng trong một trăm trận đánh, và 
người đánh bại tất cả kẻ thù, cũng không phải là người 
chinh phục vĩ đại. Ta nói, những kẻ đó cũng không vĩ 
đại bằng người bố thí với tâm không dính mắc. 


13 Phần thưởng của giới hạnh là an lạc; người lấy 
đây làm mục tiêu sẽ nhanh chóng tìm thấy an nghỉ 
hoàn toàn và Niết bản. 


14 Không ai có thể làm hại những người sống giới 
hạnh. Chúng sinh từ cõi chư thiên và từ cõi Ma vương 
cũng không có thể hại người giới hạnh. 


15 Người trí, tĩnh tấn với từ bi và trí tuệ, đoạn tận 
phiền não là nhờ tuệ quán siêu thế (qua bờ khổ). 


16 Người tín tâm vui sống trong chánh pháp sẽ tìm 
thấy an lạc; người trí luôn luôn vui sống trong chánh 
pháp do bậc thánh truyền dạy. 


17, 18 Tâm người trí vui trong thiền định, sống với 
vô tạo tác, vui với tứ niệm xứ, thất giác chi, tứ thiền, 
bát chánh đạo, mặc áo chánh pháp, sống khất thực. 


19 Họ đi bình an ở núi và rừng, hạnh phúc trên 
đường tìm an lạc, bỏ sầu khổ lại để tìm Niết bàn. Họ 
bỏ sau lưng sân hận và sợ hãi, và vượt qua cõi sinh 
hữu này. 


20 Hạnh phúc là nghe chánh pháp, nhận biết chánh 
pháp, và sống vui cô tịch; đối với tất cả chúng sinh 


138 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


trong cõi nảy, chân hạnh phúc là hiểu toàn triệt cảnh 
giới bất tử. 


21 Hạnh phúc là ly tham, thoát khỏi mê đắm trong 
thế giới; hạnh phúc lớn nhất là không thấy niệm nào về 
“cái tôi” khởi lên. 


22 (333) Hạnh phúc là người già sông giới hạnh, là 
người đời sống trong chánh tín, là người ưa thích ngôn 
ngữ trí tuệ, là người không làm ác. 


23 (332) Hạnh phúc trong cõi này là người hiếu 
kính cha; hạnh phúc là người hiếu kính mẹ; hạnh phúc 
là người tôn kính các sa môn; hạnh phúc là người tôn 
kính các bậc hiền thánh. 


24 (194) Vui thay, Phật ra đời! Vui thay, Pháp 
được giảng! Vui thay, Tăng hòa hợp! Hòa hợp tu, vui 
thay! 


25 Hạnh phúc là gặp người giới hạnh; hạnh phúc 
là gặp người nghe pháp nhiều; hạnh phúc là gặp vị A 
La Hán sinh hữu đã tận. 


26 Hạnh phúc là tới bờ sông bên kia; hạnh phúc là 
người thành tựu thanh tịnh; hạnh phúc là đắc trí tuệ; 


32: 


hạnh phúc là đoạn tận cái châp về có “tôi. 


27 (206) Hạnh phúc là gặp bậc thánh nhân; hạnh 
phúc là thân cận người thiện; luôn luôn hạnh phúc là 
không gặp kẻ bắt thiện. 


139 


NGUYÊN GIÁC 


28 (207) Sầu khổ lớn là sống chung với kẻ ngu, y 
như sống bên kẻ thù; sẽ ân hận lâu dài khi sống với kẻ 
ngu. 


29 (193) Khó tìm bậc thánh nhân, không phải nơi 
nảo cũng có. Hạnh phúc là gần người tỉnh tắn, như gặp 
bà con thân nhân; nơi nảo người tỉnh tấn ra đời, người 
thân cận sẽ thấy hạnh phúc. 


30 Bậc thánh đã lìa khổ, thấy an lạc toản hảo; 
người đã ly tham, không còn hành nghiệp, giải thoát 
hoàn toàn. 


31 Người lìa tất cả tham, đã làm sạch tất cả lậu 
hoặc, đã có bình an trong tâm, và trong bình an là hạnh 
phúc. 


32 (290) Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. 
Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. 


33 Niềm vui cõi người và niềm vui cõi trời không 
bằng tới 1/16 hạnh phúc từ đoạn tận tham ái. 


34 Người trước giờ sầu khổ vì gánh nặng, hạnh 
phúc sẽ là quăng bỏ gánh nặng; người buông bỏ gánh 
nặng (ngũ uân) tương lai sẽ không mang gánh nặng 
nào nữa. 


35 Người đã đoạn tận tât cả dính mặc, người đã rời 
bỏ tât cả những luyên ái, người đã hiệu hoàn toản các 
uân [là vô ngã], sẽ không còn rơi vào tái sinh nữa. 


140 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


36 Hạnh phúc là thân cận những người mang tới 
cho mình lợi ích lớn; hạnh phúc là sống giới hạnh 
trong các hoàn cảnh khác nhau; hạnh phúc là biết đủ 
với cả thiếu thốn; hạnh phúc là đoạn tận tất cả sầu khô. 


37 Sắt đã nung trên lửa, khi bị búa dập sẽ bị phá 
hủy; tương tự như thế, kẻ ngu cũng sẽ bị hủy diệt. 


38 Người trí sau khi vượt qua dòng sông đục của 
tham ái, sẽ thấy cảnh giới bất động của Niết bản, sẽ 
không còn gì ghìm giữ người đã giải thoát hoàn toàn. 


39 Người thấy tâm mình bất động, không còn gì 
làm dao động, người đã lìa cả Hữu và Vô, đã lìa sợ hãi, 
không còn sâu khổ, nhìn thấy hạnh phúc, ngay cả chư 
thiên cũng không hiểu niềm hạnh phúc này. 


40 Hạnh phúc lớn không gì so sánh được là trong 
thế giới này được nghe pháp và hiểu pháp; trong khi 
người ta mê đắm thân, hãy nên thấy là thân dễ dàng bị 
hủy diệt. 


Kệ 4I lập lại bài kệ 40. 
42 Người đã hiểu rằng không có gì đáng ca ngợi 
nơi cõi người, sẽ hạnh phúc khi sanh đã tận; trong khi 


người ta mê đắm thân, hãy nên thấy là thân dễ dàng bị 
hủy diệt. 


43 Hạnh phúc lớn là khi mình làm chủ chính mình, 
sầu khô là khi phải lệ thuộc vảo những gì khác; điều 


141 


NGUYÊN GIÁC 


khó là khi rời bỏ dính mặc, và đoạn tận cội nguôn 
phiên não. 


44 (199) Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, 
sông không tham; giữa những người tham, sống không 
tham giữa những người tham. 


45 (198) Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, 
sông không bệnh; giữa những người khô vì bệnh, sống 
không bệnh giữa những người bệnh. 


46 Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, sống 
không sân hận; giữa những người sân hận, sống không 
sân hận g1ữa những người sân hận. 


47 Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, sống 
không niệm thô ác; giữa những người niệm thô ác, 
sông không niệm thô ác giữa những người niệm thô ác. 

48 Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, sống 
không giận dữ; giữa những người giận dữ, sống không 


giận dữ giữa những người giận dữ. 


49 Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, cho dù thị 
trần Mithila cháy, ta không có gì để cháy vì không có 
gì. 


50 (200) Vui thay chúng ta sống. Không gì gọi là 
của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc, như chư thiên Quang Âm. 


142 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


51 Ah! Hãy sống đời cực kỳ hạnh phúc, không dựa 
vào các hư vỡ. Không có gì là của ta, ta sẽ hưởng hỷ 
lạc. 


52 Khi hậu quả của tâm dính mắc hiển lộ, khổ hiện 
ra; người có tâm không dính mắc (tâm vô sở trụ), sẽ 
không có gì dẫn được tới khổ. Người đã dứt cả hai 
phía (tâm dính mắc và hậu quả tâm dính mắc) sẽ an 
lạc, sẽ không gặp sầu khổ dù sống ở rừng hay trong 
làng mạc. 


53 Trong cõi này, bậc thánh không mừng rỡ hay 
ưu trầm với vui hay buôn; tinh tân không dao động khi 
đối cảnh gợi tham, bậc thánh buông bỏ tất cả. 


Hết Phẩm 30, về An Lạc 


143 


144 


CHƯƠNG BÓN 


145 


NGUYÊN GIÁC 


Phẩm 3l 


TÂM 


Ghi nhận: Bài kệ số 2 ở phẩm này nói rằng khi giữ 
tâm tịch lặng để rời lưới ma, như cá giãy giụa trên bờ -- 
trong đó “tưới ma” được bản Sparham chú giải là các cảm 
xúc bắt thiện. Bài kệ số 4 nói rằng tâm không được thấy và 
không hề có thực tánh, là nói thức vốn có đặc tính tàng 
hình và biến đổi từng khoảnh khắc. Bài kệ 6 và 7 nói “ngôi 
nhà” là chỉ thân tâm ngũ uẩn. Bài kệ 9 nói người trí sống 
trong hang là nói thu về nội xứ, nói không nghĩ về thân là 
nói ưu tiên điều tâm. Bài kệ 29 nói về dòng sông gồm 36 
cảm thọ bát thiện sẽ cuốn trôi người ưa ái dục. 

Bài kệ số 55 trong khi hai bản dịch Rockhill và Iyer 
dịch là "flavour of perfect solitude” (hương vị cô tịch tuyệt 
hảo), bản Sparham dịch là "taste of detachment” (hương vị 
tâm vô sở trụ, hay hương vị của tâm xa lìa dính mắc). Cả 
hai cách dịch đều thích nghi trong ngữ cảnh. 

Nhiều bài kệ nơi đây nói rằng với người có tâm từ bị, 
sẽ không niệm sân nào khởi lên được, và do vậy là đắc 
quả thánh. 


1 (35) Hãy giữ tâm bình an, tịch lặng. Tâm vốn 
khó nắm giữ, dễ lăng xăng, ưa theo dục tìm vui. Tâm 
bình an tịch lặng sẽ dẫn tới hạnh phúc. 


146 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


2 (34) Trong khi tìm thoát lưới Ma, tâm giãy giụa 
như cá bị ném lên bờ đất khô, xa khỏi hỗ nước. 


3 Như khi người bị che khuất ánh sáng mặt trời, 
tâm sẽ chạy lăng xăng; người trí biết cách điều tâm, 
như dùng móc sắt dạy voi. 


4 Sẽ không khôn ngoan nếu làm gì bất lợi cho 
mình, dù chỉ một niệm; các người hãy liên tục phòng 
hộ tâm, vốn không thấy được và vốn không có thực 
tánh. 


5 (326) Trước kia, tâm ta chạy theo ái, dục, lạc; 
bây giờ ta thuần phục, như cầm móc ghìm giữ voi 
điện. 


6 (153) Kẻ làm ra ngôi nhà này, ta đã tìm tới g1ờ 
mới gặp, sau vô lượng kiếp tái sanh và qua vô lượng 
khổ đau trong sinh tử. 


7 (154) Kẻ làm ra ngôi nhà nảy, ta đã thấy ngươi 
rồi, đòn dông (vô minh) của ngươi đã bị phá hủy, kèo 
cột (tham ái) đã bị gẫy tan; sẽ không còn nhà nào cho 
ta nữa. 


8 (33) Tâm lăng xăng, lay động hoài, khó kiểm 


soát; hãy tu tập, làm thắng tâm như lấy lửa uốn thắng 
mũi tên. 


147 


NGUYÊN GIÁC 


9 Người trí không nghĩ về thân, thu về sống trong 
hang (nội xứ), lang thang cô tịch, chiến thắng tâm lăng 
xăng sẽ giải thoát khỏi sợ hãi. 


10 (42) Người có tâm nghiêng về ác sẽ tự mang 
sầu khô tới; chớ lây căm ghét đối trả căm ghét, chớ lấy 
thù nghịch đối trả thù nghịch. 


11 (43) Người có tâm nghiêng về thiện sẽ tự mang 
hạnh phúc tới; hạnh phúc đó không ai mang tới cho 
mình, dù là từ ba, mẹ và người thân khác. 


12 (13) Như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm 
nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục vào tràn 
ngập. 


13 Như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập 
vào. Cũng vậy tâm không tu, mê đắm vảo tràn ngập. 


14 (14) Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm 
nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, mê đắm tham dục 
không vào. 


15 Như ngôi nhà vụng lợp, mưa tràn vào. Cũng 
vậy tâm không tu, tràn ngập bởi vô minh. 


16 Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không vào được. 
Cũng vậy tâm khéo tu, vô minh bị ngăn chận. 


17 Như ngôi nhà vụng lợp, mưa tràn vào. Cũng 
vậy tâm không tu, tràn ngập bởi chấp ngã. 


148 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


18 Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không vào được. 
Cũng vậy tâm khéo tu, chấp ngã bị ngăn chận. 


19 Như ngôi nhà vụng lợp, mưa tràn vào. Cũng 
vậy tâm không tu, tràn ngập bởi tham ái. 


20 Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không vào được. 
Cũng vậy tâm khéo tu, tham ái bị ngăn chận. 


21 Như ngôi nhà vụng lợp, mưa tràn vào. Cũng 
vậy tâm không tu, tràn ngập bởi tham muốn. 


22 Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không vào được. 
Cũng vậy tâm khéo tu, tham muốn bị ngăn chận. 


23 (1) Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; Nếu 
với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước 
theo sau, như xe, chân vật kéo. 


24 (2) Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; Nếu 
với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước 
theo sau, như bóng, không rời hình. 


25 Những người tâm bất thiện, ưa thích xung đột, 
dù cố gắng cũng không hiểu nổi chánh pháp khéo 
giảng này. 


26 Những người dễ nổi sân, ưa tranh cãi, hay tín 
tâm không đủ, không hiểu nổi chánh pháp do Thế Tôn 
dạy. 


149 


NGUYÊN GIÁC 


27 Người có tâm thanh tịnh, lìa sân hận, đã rời tất 
cả ác tâm, có thê hiểu được chánh pháp khéo giảng. 


28 Người tâm phóng dật sẽ không hiểu chánh 
pháp; người tín tâm dao động không thể có trí tuệ viên 
mãn. 


29 (339) Người ưa theo ái dục bị giữ trong dòng 
sông gồm 36 cảm thọ bất thiện, sẽ bị cuốn trôi vì mê 
đắm. 


30 Vui theo ái dục, nghiện ngập cảm thọ sẽ làm 
tâm sáng bị che mờ, như chim trên cây bị hái trái. 


31 (371) Tỷ kheo, hãy tu thiền, chớ buông lung 
phóng đật, tâm chớ đăm say dục; Phóng đật, nuốt sắt 
nóng, bị đốt, chớ than khô! 


32 (280) Khi cần, không nỗ lực, tuy trẻ mạnh, 
nhưng lười; Chí nhu nhược, biếng nhác, với trí tuệ thụ 
động, sao tìm được chánh đạo? 


33 Cho dù hiểu các tham ái vi tế và tầm quan trọng 
của ly tham, khi còn dao động trong nội tâm là chưa đủ 
trí tuệ để hiểu tận tường; tâm như thế vẫn còn bị lừa 
gạt, sẽ còn lang thang sinh tử luân hồi mãi thôi. 


34 Người luyện được ký ức, tinh tấn, phân biệt, 
thấy rõ niệm trong tâm, sẽ rời được tất cả lỗi trong nội 
tâm. 


150 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


35 (40) Nhìn thấy thân mình như bình rỗng, biết 
trú tâm như thành trì, lẫy gươm trí tuệ chống Ma 
vương: chiến thắng, sông đời xuất gia. 


36 Nhìn thấy thế giới như bình rỗng, biết trú tâm 
như thành trì, lây gươm trí tuệ chống Ma vương; chiến 
thắng, sông đời xuất gia. 


37 Nhìn thấy thân mình như chùm bọt nước, biết 
trú tâm như thành trì, lây gươm trí tuệ chống Ma 
vương: chiến thắng, sông đời xuất gia. 


38 Nhìn thấy thế giới này như chùm bọt nước, biết 
trú tâm như thành trì, lẫy gươm trí tuệ chống Ma 
vương: chiến thắng, sông đời xuất gia. 


39 (89) Những ai với chánh tâm, khéo tu tập thất 
giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ. 
Không lậu hoặc, sáng chói, sông tịch tịnh (Niết bàn) ở 
đời. 


40 Người quan sát tâm mình như con bò yak tự 
nhìn chỏm đuôi nó, sống từ bi với tất cả các sinh vật, 
hạnh phúc cứ mãi tăng, không giảm. 


41 Người có tâm định tĩnh, không sân, vui sống 


đơn độc như loài voi không tượng, loài voi có ngà rất 
quý. 


151 


NGUYÊN GIÁC 


42 Người có tâm không hại al, tử tê và từ bi với tât 
cả các sinh vật, sẽ không bao giờ có sân khởi trong 
tâm. 


43 Người không hê khởi niệm ác, tử tê và từ bị với 
tât cả các sinh vật, sẽ không bao giờ có sân khởi trong 
tâm. 


44 Người không hê khởi niệm ác, tử tê với các 
sinh vật, từ bị với tât cả chúng sinh, sẽ không bao giờ 
có sân khởi trong tâm. 


45 lập lại bài kệ 44. 


46 Người tử tế với tất cả các người quen, với tất cả 
bạn hữu, với tất cả tạo vật, và ban vui với lòng từ bi, sẽ 
tăng thêm hạnh phúc thọ nhận. 


47 Nếu không hề khởi niệm bạo lực với các sinh 
vật, và chỉ hiển lộ tâm từ bi, người này đắc giới hạnh; 
nếu tâm hiền lộ lòng thương xót tới tất cả chúng sanh, 
người này sẽ đạt phước đức lớn như các bậc thánh. 


48 Người có tâm hoan hỷ, tâm vô úy, sống theo 
giới pháp, sẽ đạt tới toàn hảo và hạnh phúc. 


49 Giải thoát với tri kiên toàn hảo, người trí sẽ 


bình an và định tĩnh. Tâm hành của người nảy an nghỉ, 
thân hảnh và khâu hành của người này tịch lặng. 


152 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


50 Do vậy, nhờ chú tâm vào một điêm, người này 
sẽ đặc tri kiên toàn hảo về chánh pháp, chớ không phải 
vui vì ban nhạc có năm nhạc khí. 


51 Người có tâm vui trong thiền định sẽ không tìm 
vui trong tham ái; người không còn chút phiền não nhỏ 
sẽ thấy giấc ngủ an lạc. 


52 Người có tâm vui trong thiền định sẽ không tìm 
vui trong tham ái; người không còn chút phiền não nhỏ 
sẽ thấy được niềm vui lớn. 


53 Người có tâm bất động, y hệt đá tảng, giữa 
những mê đắm vẫn không khởi chút mê đắm, giữa 
những sân hân vẫn không khởi chút sân hận, với tâm 
như thế sẽ không gặp sầu khổ. 


54 (185) Không nói ác, không làm hại, giữ gìn 
vững giới pháp, biết điều độ ăn uống, vảo rừng sâu cư 
ngụ, sẽ thấy tâm an trong trí tuệ; đó là lời Đức Phật 
dạy. 


55 Người khéo quan sát các chuyển biến của tâm, 
nếm được hương vị của tâm vô sở trụ, tỉnh thức tròn 
đầy với tâm định tĩnh, sẽ hưởng niềm vui vô ngã (hay: 
niềm vui không là gì cả - pleasure of being without 
anything). 


56 Người chú tâm, vui trong bốn sự thực (Tứ Diệu 
Đế), luôn luôn giữ thân, khẩu, ý trong chánh pháp, rời 
bỏ sâu khổ, sẽ không còn gặp sầu khổ nào nữa. 


153 


NGUYÊN GIÁC 


57 Người không phòng hộ tâm, lại tin vảo tà kiến, 
lười biếng, ưa ngủ, sẽ rơi vào thế lực Ma vương. 


58 Người khéo phòng hộ tâm, sống theo chánh 
kiến, hiểu hoàn toàn về việc đang làm, hiểu hoàn toàn 
về sinh và diệt, tỳ khưu vượt thắng giấc ngủ và lười 
biếng, đã thấy con đường diệt khô. 


59 Người sống trong sạch sẽ được an lành; người 
có tâm được phòng hộ toàn hảo sẽ hạnh phúc; tất cả 
những ai chệch hướng theo bản năng thô bạo sẽ xuống 
địa ngục. 


60 Người sống trong sạch sẽ được an lành; người 
có tâm được phòng hộ toàn hảo sẽ hạnh phúc; tất cả 
những ai chệch hướng theo bản năng thô bạo [tương 
lai] sẽ xuống cảnh giới loài thú. 


61 Người sống trong sạch sẽ được an lành; người 
có tâm được phòng hộ toàn hảo sẽ hạnh phúc; tất cả 
những ai chệch hướng theo bản năng thô bạo [tương 
lai] sẽ xuống cảnh giới quỷ đói. 


62 Người sống trong sạch sẽ được an lành; người 
có tâm phòng hộ toản hảo sẽ hạnh phúc; tất cả ai 
phòng hộ ngừa bản năng thô bạo sẽ tìm thấy vui trong 
CÕI người. 


63 Người sống trong sạch sẽ được an lành; người 
có tâm phòng hộ toản hảo sẽ hạnh phúc; tất cả ai 


154 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


phòng hộ ngừa bản năng thô bạo sẽ tìm thấy vui trên 
CÕI trỜI. 


64 Người sống trong sạch sẽ được an lành; người 
có tâm phòng hộ toàn hảo sẽ hạnh phúc; tất cả ai 
phòng hộ ngừa bản năng thô bạo sẽ tìm thấy Niết bản. 


Hết Phẩm 31, về Tâm 


155 


NGUYÊN GIÁC 


156 


Phẩm 32 
TỶ KHƯU 


Ghi nhận: Nhiều bài kệ trong phẩm này gần y hệt 
nhau, chỉ khác có một chữ, cho thấy phẩm này được ghi 
để đọc tụng, học thuộc, nghiền ngẫm. Chữ Bhixu (còn viết 
là: Bhikshu) nơi đây sẽ dịch là tỳ khưu vì cận âm, có khi 
giữ cách dịch là tỳ kheo trong văn phong của Hòa Thượng 
Thích Minh Châu. 

Bài kệ 19 nói rằng người sống thánh hạnh là đã xa lìa 
cả thiện và ác; ý này có nghĩa rằng vị tỳ khưu sống được 
rỗng rang không tịch trong các pháp, không vướng vào 
khái niệm trần gian về thiện và ác; sống theo giới bổn, làm 
thiện và giúp người nhưng vẫn thấy đó là rỗng lặng. Tức 
là, làm thiện mà không vướng vào thiện (để có quả lành 
cõi trời, người), và lìa ác mà không thấy lìa ác vì đã thấy 
tự tánh các pháp vốn là rỗng lặng. 

Nhiều bài kệ nói rằng cần cả định và huệ, tức là tâm 
an tĩnh và tâm nhận biết thấu suốt (kệ 28: Không có định, 
sẽ không có huệ; không có huệ, sẽ không có định). Nghĩa 
là, định-huệ không rời nhau, dụ như mặt nước, hễ ngưng 
sóng và lắng bùn (định), mới thấy hiện ảnh mặt trăng 
(huệ). 

Trong bài kệ 38 và 39, nhóm chữ "Šramanas and 
Brahmans" là chỉ các giáo sĩ ngoại đạo và các Bà La Môn. 

Nhiều bài kệ nói rằng dính mắc vào sinh hữu 
(attachment to existence) là cội nguồn đau khổ. Nói dính 


157 


NGUYÊN GIÁC 


mắc, là nói nắm giữ, chấp thủ, tâm có chỗ trụ. Như thé, lìa 
dính mắc là không nắm giữ, là tâm vô sở trụ, là không dính 
tâm vào cái được thấy (tương tự, cái được nghe...). Ý chỉ 
vô sở trụ trong Kinh Kim Cang nơi đây được ghi trong 
nhiều bài kệ ở phẩm này. 

Nhiều bài kệ, kể từ kệ 56 trở đi, y như lập lại Kinh 
Uraga Sutta (Sn 1.1, Kinh Con Rắn trong Kinh Tập), 
nhưng một câu lập đi lập lại trong các bài kệ qua cú pháp 
Anh văn trong bản Rockhill và lyer khá mơ hồ (sees thaf 
this world ¡is like a mirage, casts off what is and ¡is not of 
the other shore = thẫy rằng thế giới này như một quáng 
nắng, rời bỏ cái đang là [bờ kia] và cái không phải bờ kia), 
trong khi đó cú pháp rất minh bạch trong các bản dịch Sn 
1.1 của Thanissaro (knowing with regard to the world that 
"All this is unreal," sloughs off the near shore & far = xem 
thế giới này như huyễn, giũ bỏ cả bờ này và bờ kia), của 
Nyanaponika (knows about the world: "This is all unreal,” 
— such a monk gives up the here and the beyond = biết 
thế giới này đều như huyễn, vị sư như thế rời cả bờ này 
và bờ kia). Bởi vì, cả hai bờ được chúng ta nhìn và nói tới 
đều là phóng chiếu qua dàn máy chiếu phim thân-tâm- 
ngũ-uẩn, trong khi thực tướng là cái rỗng rang vắng lặng, 
xa lìa ngôn ngữ; Niết bàn vô trụ xứ thì không gọi là ở bờ 
nào cả. 


1 (365) Tỳ khưu hài lòng với những gì mình được 
cúng dường, không bận tâm về những gì các vị khác 
được cúng dường: liên tục sông ly tham và quán chiếu, 
sẽ được chư thiên hoan hỷ bảo vệ. 


2 Tỳ khưu hải lòng với những gì mình được cúng 
dường, không bận tâm về những gì các vị khác được 


cúng dường, được bảo vệ nhờ sống ly tham và quán 


158 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


chiếu, được chư thiên hoan hỷ bảo vệ; người như thế 
sẽ không tham gì tải sản, danh vọng, thế lực. 


3 Vị tỳ khưu đã lìa tất cả tham, văng bặt say đắm 
dù được trao tặng các thứ trước mắt, tỉnh tấn sống VỚI 
tâm phòng hộ và vô ngã, chớ nói hay thương lượng với 
người. 


4 Bị kẻ ác mắng nặng lời, tỳ khưu không giận dữ 
trong mọi trường hợp, như voi bị tên bắn giữa trận 
tiền. 


5 Bị kẻ ác mắng nặng lời, tỳ khưu bình đẳng an 
tịnh trong mọi trường hợp, như voi bị tên bắn giữa trận 
tiền. 


6 Không làm bất cứ những gì cho lòng tham của 
mình, lo phòng hộ các căn, giải thoát hoàn toàn, không 
muốn một căn nhà, sống không thấy gì là mình, lìa tất 
cả tham, đơn độc sống cô tịch, như thế gọi là tỳ khưu. 


7 (375) Đây Tỷ kheo có trí, tụ tập pháp căn bản, 
hộ căn, biết vừa đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần 
gũi bạn lành, sông thanh tịnh tinh cần. 


8 (362) Người tự kiểm soát tay, kiểm soát chân, 


kiêm soát lời nói, kiêm soát các căn, tìm vui nơi cô 
tịch, sông biêt đủ, ta gọi là tỳ khưu. 


159 


NGUYÊN GIÁC 


9 (364) Tỳ khưu hoàn toàn hỷ trong pháp, lạc 
trong pháp, thiền trên pháp, mang trong tâm là pháp, sẽ 
không bao giờ rời xa pháp. 


10 (373) Bước vào ngôi nhà trống, Tỷ kheo tâm an 
tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh 
pháp. 


T1 (374) Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt 
các uân, được hoan hỷ, hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. 


12 Như núi đá bất động trước gió, vị tỳ khưu đã 
đoạn tận tham ái sẽ trở thành bất động. 


13 Như núi đá bất động trước gió, vị tỳ khưu đã 
đoạn tận vô minh sẽ trở thành bất động. 


14 Như núi đá bất động trước gió, vị tỳ khưu đã 
đoạn tận ngã chấp sẽ trở thành bất động. 


15 Như núi đá bất động trước gió, vị tỳ khưu đã 
đoạn tận ái dục sẽ trở thành bất động. 


16 Như núi đá bất động trước gió, vị tỳ khưu đã 
đoạn tận tất cả những dính mắc sẽ trở thành bất động. 


17 Không tích trữ tài vật, không xem cái gì là của 


mình, không phiền não về bất cứ gì, vị đó gọi là tỳ 
khưu. 


160 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


18 Người chỉ đi khất thực, không gọi là tỳ khưu; 
người dính mắc vào pháp thế gian, không gọi là tỳ 
khưu. 


19 Người đã rời bỏ cả thiện và ác, người sống đời 
thánh hạnh, người sống ngoài xã hội đời thường, vị đó 
gọi là tỳ khưu. 


20 Vị tỳ khưu sống dịu dảng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, thấy toàn hảo an tịnh, không bao giờ mệt 
mỏi. 


21 VỊ tỳ khưu sông địu dàng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, sẽ thấy toàn hảo an tịnh, giữ được an tịnh các 
uấn thân tâm. 


22 Vị tỳ khưu sống dịu dàng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, sẽ thấy toàn hảo an tịnh, sẽ phá hủy được tất 
cả dính mắc. 


23 Vị tỳ khưu sống dịu dàng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, sẽ tự bước xa đường ác, như voI tự xa vũng 
lầy. 


24 Vị tỳ khưu sống dịu dàng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, sẽ giũ bỏ mọi ác pháp, như gió tước lá trên 


cây. 


25 Vị tỳ khưu sống địu dàng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, gần Niết bản tới nối khó thê rơi xa khỏi. 


lóI 


NGUYÊN GIÁC 


26 Vị tỳ khưu sống dịu dàng, trọn lòng tin lời Đức 
Phật dạy, vượt thắng những gì quyến rũ và khả á1, Xa 
lia cả ưa và ghét, sống đầy hỷ lạc, sẽ đoạn tận sầu khổ. 


27 Với thân, khâu và ý lặng lẽ, bình an, xa lìa mọi 
chuyện thế gian, tỷ khưu sẽ an bình, Thế Tôn nói như 
thế. 


28 (372) Không có định, sẽ không có huệ; không 
có huệ, sẽ không có định: có cả định, huệ, mới là tỷ 
khưu. 


29 Người trí ra sức tinh tấn, tu cả định và huệ; đòi 
hỏi đầu tiên của tỳ khưu là phải có hai pháp này. 


30 Sống biết đủ, phòng hộ các căn; xem xét kỹ các 
pháp cần để giải thoát, điều độ âm thực, ở nơi cô tịch, 
tu pháp định và hướng về trí tuệ -- đó là lời Đức Phật 
dạy. 


31 (378) An tịnh cả thân, khẩu, ý; giới hạnh đây 
đủ, tâm trong sạch, đó là bậc tỳ khưu. 


32 Giới hạnh đầy đủ, an tịnh toàn hảo, quán chiếu 
bảy pháp Thất Giác Chi, đó là bậc tỳ khưu. 


33 Sống trong sạch và trí tuệ, xa lìa pháp nhiễm ô, 
đoạn tận sầu khổ, đó là bậc tỳ khưu. 


34 Bất kế sống giới đức hay khổ hạnh, bất kế đã 
học nhiều pháp và sông cô tịch, nếu chưa đoạn tận sầu 


162 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


khổ, và nếu bỏ cuộc vì thiếu tự tin trong pháp tu thiền 
định, người này không gọi là tỳ khưu. 


35 Năm uẫn hình thành thân tâm “cái tôi” và là sầu 
khổ trong cõi này. Bậc thượng nhân hãy tinh tấn thành 
tựu giác ngộ toàn triệt, nơi đó là hạnh phúc. 


36 Kiếp này suy nghĩ như thế nào, kiếp sau sẽ tái 
sinh theo cách suy nghĩ đó; họ sẽ sinh lại trong thế giới 
này, họ ưa thích sinh hữu, họ vui sướng trong sinh 
hữu, họ mong muốn tài vật thế gian, họ lý luận về các 
thuyết sinh hữu, họ tìm vui ngay trong sinh hữu của 
họ. 


37 Họ vui sướng nhưng thực sự là sầu khổ, họ 
hạnh phúc nhưng run rấy vì sợ hãi; họ nên tự giải thoát 
ra khỏi cuộc sinh hữu này, nên tự ra sức sông đời 
thanh tịnh. 


38 Các giáo sĩ và các bà la môn đều dạy răng sinh 
hữu là dẫn tới sinh hữu; nhưng không một ai trong họ 
biết đường giải thoát ra khỏi sinh hữu, Thế Tôn nói 
như thế. 


39 Các giáo sĩ và các bà la môn đều dạy răng sinh 
hữu là dẫn tới sinh hữu; nhưng không một ai trong họ 
biết sự giải thoát thực sự ra khỏi sinh hữu ra sao, Thế 
Tôn nói như thế. 


40 Sầu khổ là kết quả dính mắc (năm giữ, chấp 
thủ) vào sinh hữu, và từ đau khổ dẫn tới thêm dính 


163 


NGUYÊN GIÁC 


mắc: nêu tât cả dính mặc bị phá hủy, sẽ không còn sâu 
khô nữa. 


41 Nhìn từ trí tuệ toàn hảo sẽ thấy bất kỳ hình thức 
sinh hữu nảo cũng đều là vô thường, sầu khổ, biến đổi 
— và do vậy, người trí sẽ rời bỏ lòng tham muốn sinh 
hữu, và sẽ tìm vui trên đường đoạn tận sinh hữu. 


42 VỊ tỳ khưu rời bỏ sầu khô sẽ được an toản, với 
tâm không dính mắc gì tới cõi khác (kiếp sau), sẽ đoạn 
tận được sầu khổ; chiến thắng xong Ma vương, rồi sẽ 
thấy đoạn tận sinh hữu, như thế là đoạn tận sầu khô. 


43 Vị tỳ khưu đã tự cắt lìa ra khỏi sinh hữu, với 
tâm an tĩnh, dứt bặt say đắm, sẽ không còn phải tái 
sinh nữa, sẽ rời khỏi chu kỳ sinh tử luân hồi. 


44 Vị tỳ khưu đã tự cắt lìa ra khỏi sinh hữu, với 
tâm an tĩnh, dứt bặt say đắm, giải thoát ra khỏi trói 
buộc của Ma, sẽ rời khỏi chu kỳ sinh tử luân hồi. 


45 VỊ tỳ khưu đã tự cắt lìa ra khỏi sinh hữu, với 
tâm đã đoạn tận lậu hoặc, sẽ không còn phải tái sinh 
nữa, sẽ rời khỏi chu kỳ sinh tử luân hôi. 


46 Vị tỳ khưu đã tự cắt lìa ra khỏi sinh hữu, với 


tâm đã đoạn tận lậu hoặc, giải thoát ra khỏi trói buộc 
của Ma, sẽ rời khỏi chu kỳ sinh tử luân hôi. 


164 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


47 Vị tỳ khưu đã tự cắt lìa ra khỏi sinh hữu, đã cắt 
ra từng mảnh sự quyến luyến tái sinh, sẽ không còn 
phải tái sinh nữa, sẽ rời khỏi chu kỳ sinh tử luân hồi. 


48 Vị tỳ khưu đã tự cắt lìa ra khỏi sinh hữu, đã cắt 
ra từng mảnh sự quyến luyến tái sinh, giải thoát ra khỏi 
trói buộc của Ma, sẽ rời khỏi chu kỳ sinh tử luân hồi. 


49 Người đã vượt qua vũng lầy, và không còn bị 
gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lối đi đoạn 
tận tham, thực sự đáng gọi là tỳ khưu. 


50 Người đã vượt qua vũng lầy, và không còn bị 
gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lối đi đoạn 
tận sân, thực sự đáng gọi là tỳ khưu. 


51 Người đã vượt qua vũng lầy, và không còn bị 
gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lỗi đi đoạn 
tận vô minh, thực sự đáng gọi là tỳ khưu. 


52 Người đã vượt qua vũng lầy, và không còn bị 
gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lỗi đi đoạn 
tận ngã chấp, thực sự đáng gọi là tỳ khưu. 


53 Người đã vượt qua vũng lầy, và không còn bị 
gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lối đi đoạn 


tận tất cả tham, thực sự đáng gọi là tỳ khưu. 


54 Người đã vượt qua vũng lầy, và không còn bị 
gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lỗi đi đoạn 


IS) 


NGUYÊN GIÁC 


tận tất cả dính mắc nắm giữ, thực sự đáng gọi là tỳ 
khưu. 


55 Người đã đoạn tận các hành vi chỉ trích, giết 
hại, gây tôn thương và các gai nhọn trần gian, người 
bất động y như ngọn núi, người không bị vui sướng 
nào làm động tâm, thực sự đáng gọi là tỳ khưu. 


56 VỊ tỳ khưu không chỉ trích hay phóng đại thêu 
dệt, nhìn thấy thế giới nảy y hệt một quáng nắng, xa lìa 
cả bờ này và bờ kia, y hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và 
mòn. 


57 Như vị lương y chữa nọc độc của răn, vị tỳ 
khưu chiên thăng tham ái, xa lìa cả bờ này và bờ kia, y 
hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ vả mòn. 


58 Như vị lương y chữa nọc độc của rắn, vị tỳ 
khưu chiên thăng sân hận, xa lìa cả bờ này và bờ kia, 
y hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


59 Như vị lương y chữa nọc độc của răn, vị tỳ 
khưu chiên thăng vô minh, xa lìa cả bờ này và bờ kia, 
y hệt con răn giữ bỏ bộ da cũ và mòn. 


60 Như vị lương y chữa nọc độc của rắn, vị tỳ 


khưu chiên thăng ngã châp, xa lia cả bờ này và bờ kia, 
y hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


1ó6 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


61 Như vị lương y chữa nọc độc của rắn, vị tỳ 
khưu chiên thăng ái dục, xa lìa cả bờ này và bờ kia, y 
hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


62 Như vị lương y chữa nọc độc của rắn, vị tỳ 
khưu chiến thắng hờn ghét, xa lìa cả bờ này và bờ kia, 
y hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


63 Như vị lương y chữa nọc độc của rắn, vị tỳ 
khưu chiên thăng dính mặc châp thủ, xa lìa cả bờ này 
và bờ kia, y hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


64 VỊ tỳ khưu đã hủy sạch toàn bộ tham ái, như 
dòng lũ lớn làm tràn bờ sông mong manh, xa lìa cả bờ 
nảy và bờ kia, y hệt con rắn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


65 VỊ tỳ khưu đã hủy sạch toàn bộ sân hận, như 
dòng lũ lớn làm tràn bờ sông mong manh, xa lìa cả bờ 
nảy và bờ kia, y hệt con rắn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


66 VỊ tỳ khưu đã hủy sạch toàn bộ vô minh, như 
dòng lũ lớn làm tràn bờ sông mong manh, xa lìa cả bờ 
nảy và bờ kia, y hệt con rắn giữ bỏ bộ da cũ vả mòn. 


67 Vị tỳ khưu đã hủy sạch toàn bộ ngã chấp, như 
dòng lũ lớn làm tràn bờ sông mong manh, xa lìa cả bờ 
nảy và bờ kia, y hệt con rắn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


68 VỊ ty khưu đã hủy sạch toàn bộ ái dục, như 
dòng lũ lớn làm tràn bờ sông mong manh, xa lìa cả bờ 
nảy và bờ kia, y hệt con rắn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


167 


NGUYÊN GIÁC 


69 Vị tỳ khưu đã hủy sạch toàn bộ dính mắc, như 
dòng lũ lớn làm tràn bờ sông mong manh, xa lìa cả bờ 
nảy và bờ kia, y hệt con rắn giữ bỏ bộ da cũ vả mòn. 


70 Vị tỳ khưu xa lìa được tất cả tham, tự giải thoát 
ra khỏi lưới tham, xa lìa cả bờ này và bờ kia, y hệt con 
răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


71 Vị tỳ khưu rời bỏ tất cả các tâm mơ hồ, không 
còn vương gì nhiễm ô, tâm đã đoạn tận sâu khô, xa lìa 
cả bờ này và bờ kia, y hệt con răn giũ bỏ bộ da cũ và 
mòn. 


72 Vị tỳ khưu đã trạch pháp minh bạch, thấy tỏ 
tường tất cả các pháp, tâm đã đoạn tận sầu khổ, xa lìa 
cả bờ này và bờ kia, y hệt con rắn giữ bỏ bộ da cũ vả 
mòn. 


73 VỊ tỳ khưu đã bứng gôc toàn bộ cánh rừng lậu 
hoặc nhiễm ô, xa lìa cả bờ này và bờ kia, y hệt con rắn 
giũ bỏ bộ da cũ vả mòn. 


74 VỊ tỳ khưu đã bứng gôc toàn bộ dịch bệnh của 
lậu hoặc nhiễm ô, xa lìa cả bờ này và bờ kia, y hệt con 
răn giũ bỏ bộ da cũ vả mòn. 


75 Vị tỳ khưu đã bứng gốc toàn bộ thiên hướng 


của lậu hoặc nhiễm ô, xa lìa cả bờ này và bờ kia, y hệt 
con răn giũ bỏ bộ da cũ và mòn. 


168 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


76 Vị tỳ khưu sống theo chánh pháp, thiền định về 
Không, người có tâm liên tục an tịnh, đã rời bỏ sầu khô 
phía sau và vui hỷ lạc. 

77 Vị tỳ khưu, không nói chuyện gì về ưa hay 
ghét, tìm cư trú nơi cô tịch, sông trong thanh tịnh, 
đoạn tận toản bộ những ưa thích sinh hữu cõi nảy vả 


các thiên hướng bắt thiện. 


Hết Phẩm 32, về Tỳ Khưu 


169 


Phẩm 33 
BÀ LA MÔN 


Ghi nhận: Chữ Brãhmana tùy ngữ cảnh sẽ dịch là 
Phạm chí, hay Bà la môn, là người sống Phạm hạnh, tức 
đời thanh tịnh, dù là Phật tử hay ngoại đạo. Chữ Šramana 
là tu sĩ, sẽ dịch là giáo sĩ nếu ngoại đạo, dịch là sa môn 
nếu trong tăng già. 

Bài kệ 17 trong bản Rockhill ghi rằng kẻ sinh từ một 
bà mẹ giai cấp Bà la môn được gọi là Bhovadi, bản lyer 
ghi là Bhavadi, bản Sparham ghi là " gọi tên theo những gì 
người ta nói”... đều không được Đức Phật gọi là Bà la 
môn. Tuy nhiên, người không sở hữu gì (đã sống với vắng 
lặng rỗng rang), và không nhận gì hết (không nắm giữ, 
không dính mắc) mới gọi là Bà la môn. 

Bài kệ 26 và 27 nói thêm rằng người đã tịch lặng sẽ 
thấy xa cả “bờ này (khổ) và bờ kia (giải thoát)”... tương tự 
như nhiều kệ ở phẩm trước. Bài kệ 30 và 31 nói thêm ý 
“xa lìa cả thiện và ác” như phẩm trước đã nói trong nhiều 
bài kệ. Bài kệ 32 nói “xa lìa cả trước, sau và giữa” có ý 
rằng thời gian đã biến mắt trong tâm người đã sống với 
không tịch. 

Bài kệ 65 nói về người "without a body, who lives in a 
cave, who wanders about alone" (không còn thân, sống 
trong một hang, lang thang đơn độc) là nói về người sống 


170 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


được tánh không (emptiness), trong khi thế giới trở thành 
một cái hang do nội xứ phóng chiếu ra, và đơn độc là 
không có gì dính mắc. 

Bài kệ 70 và 71 dùng lại ý "giết cha mẹ" là nói, giết 
cha vô minh và giết mẹ tham ái; nói giết hai vị vua là danh 
và sắc; nói chinh phục vương quốc (thân tâm) với thần 
dân (tâm sở). 


1 (142) Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh, nhiếp 
phục, sông kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh 
linh, vị ây là phạm chí, hay sa môn, khất sĩ. 


2 (141) Không phải sống lõa thể, bện tóc, tro trét 
mình, tuyệt thực, lăn trên đất, sông nhớp, siêng ngồi 
xôm, làm con người được thanh tịnh, nếu không trừ 
nghi hoặc. 


3 Tu sĩ và Bà la môn nảo còn tham, sẽ không đoạn 
tận được lậu hoặc, và sẽ chỊu khô tái sinh. 


4 Tu sĩ và Bà la môn nảo còn tham, sẽ không đoạn 
tận được thọ (sensation, vedan3), và sẽ chịu khô tái 
sinh. 


5 Tu sĩ và Bà la môn nào còn tham, và hề ai còn 
thây có gì đê dính mắc (tâm còn chổ trụ), sẽ chịu khô 
tái sinh. 


6 Tu sĩ và Bà la môn nào còn tham, họ vân còn là 
kẻ ngu, bât trí, và sẽ chịu khô tái sinh. 


171 


NGUYÊN GIÁC 


7 Tu sĩ và Bà la môn nảo còn tham, họ sẽ không 
tìm được an lạc Niết bàn, và sẽ chỊu khô tái sinh. 


8 (394) Kẻ ngu, có ích gì bện tóc với da dê, nội 
tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. 


9 (393) Trở thành Bà la môn không phải vì đầu 
bện tóc, không vì sinh trong gia đình hay giai cấp nào; 
AI thật chân, chánh, tịnh, mới gọi Bà la môn. 


10 Trở thành Bà la môn không phải vì đầu bện tóc, 
không vì sinh trong gia đình hay giai cấp; Ai buông 
hỏ hết tất cả lậu hoặc ô nhiễm, ta gọi là Bà la môn. 


11 Trở thành Sa môn không phải vì đầu cạo trọc, 
trở thành Bà la môn không vì tụng chữ "Om!" Ai biết 
giới hạnh là gì, và sống thanh tịnh, mới là Bà la môn. 


12 Trở thành Sa môn không phải vì đầu cạo trọc, 
trở thành Bà la môn không vì tụng chữ "Omil" Ai 
buông hỏ hết tất cả lậu hoặc ô nhiễm, mới là Sa môn, 
là Bà la môn. 


13 Trở thành thanh tịnh không phải vì tăm gội, 
như những kẻ thế tục trong thế giới này; Ai buông hỏ 
hết tất cả lậu hoặc ô nhiễm, mới là Sa môn, là Bà la 
môn. 


14 Người đã xa lìa tât cả lậu hoặc, người liên tục 
tự quán chiêu, người đã giác ngộ hoàn toàn về hủy diệt 
mọi dính mắc, vị đó là Bà la môn trong ba cõi. 


172 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


15 Vị Bà la môn đã xa lìa tất cả lậu hoặc, sông 
không giả hình, sống đời thanh tịnh, đã đạt toàn hảo 
như ghi trong các bộ Vedas; vị này sống đời thánh 
hạnh, và khi nói lên, lời vị này là thánh ngữ. 


16 Người sống chân thật, sống vô ngã, sống ly 
tham, sống không mong đợi gì, đã chiến thăng sân hận, 
vị đó đang trên đường tới Niết bàn; vị đó là một Bà la 
môn, một Sa môn, một Tỳ khưu. 


17 (396) Người sinh từ một bà mẹ [quý tộc], nếu 
có tải sản lớn, có thê được gọi là người dòng Phạm chí, 
nhưng ta không gọi đó là Bà la môn; người không sở 
hữu gì (sống với văng lặng rỗng rang), và không nhận 
gì hết (không nắm giữ, không dính mắc), ta gọi là Bà 
la môn. 


18 (391) Với người thân khẩu ý, không làm các ác 
hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà la môn. 


19 Người không nặng lời, chỉ nói sự thật và từ ái, 
sông xa lìa lậu hoặc ô nhiễm, ta gọi là Bà la môn. 


20 (399) Người nhẫn chịu roi đánh, trói buộc, bạo 
hành, với tâm luôn kham nhẫn, với sức mạnh như chủ 
đón khách, ta gọi là Bà la môn. 


21 (400) Người đã hết sân, giữ giới hạnh, dịu 
dàng, đã lìa tham ái, thân này là thân cuối, ta gọi là Bà 
la môn. 


173 


NGUYÊN GIÁC 


22 (404) Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, 
sông độc thân, ít dục, ta gọi là Bà la môn. 


23 Người không tìm vui gì cho tương lai, không 
buôn về những gì để lại trong quá khứ, người xa lìa sắc 
dục, đã chiến thắng Ma vương, ta gọi là Bà la môn. 


24 Người không tìm vui gì cho tương lai, không 
buồn về những gì để lại trong quá khứ, người thanh 
tịnh, ly tham, không sầu khổ, ta gọi là Bà la môn. 


25 Người không để chút tham nhỏ nảo khởi lên, 
sông văng lặng, tận lực hướng về Niết bàn, đã đoạn tận 
lậu hoặc, đã sạch khỏi ô nhiễm, ta gọi là Bà la môn. 


26 (385) Người đã thấy không có cả bờ này và bờ 
kia, đã đoạn tận tất cả duyên khởi, ta gọi là Bà la môn. 


27 Người đã thấy không có cả bờ này và bờ kia, đã 
đoạn tận ưa thích về ba cõi, ta gọi là Bà la môn. 


28 (409) Ngươi không lấy gì nơi thế giới này, dù 
dài hay ngắn, mỏng hay dày, tốt hay xấu, ta gọi là Bà 
la môn. 


29 Người có trí tuệ, đoạn tận sầu khổ, sông ly 


tham, giải thoát khỏi tất cả mọi thứ, ta gọi là Bà la 
môn. 


174 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


30 Người đã buông bỏ cả thiện và ác, đã trao tặng 
bồ thí mọi thứ, sống ly tham, an tịnh, ta gọi là Bà la 


^ 


Tmơn. 


31 Người bỏ sau lưng tất cả ưa thích về thiện và 
ác, đã bỏ sau lưng tất cả những ưa thích, đã giải thoát 
hoàn toàn, ta gọi là Bà la môn. 


32 Người thấy không còn phía sau, phía trước và 
chặng giữa (3 thời: quá khứ, vị lai, hiện tại), đã sông ly 
tham, lìa trói buộc, ta gọi là Bà la môn. 


33 Người, như nước trên lá sen, như hạt cải đầu lá 
sậy, không dính gì vào ác, ta gọi là Bà la môn. 


34 (401) Người, như nước trên lá sen, như hạt cải 
đầu lá sậy, không dính gì vào ái dục, ta gọi là Bà la 
môn. 


35 Người, như nước trên lá sen, như hạt cải đầu lá 
sậy, đã rời niêm vui sinh hữu, ta gọi là Bà la môn. 


36 Người, như mặt trăng, ly sắc dục, thanh tịnh, 
hoàn toàn trong trẻo, đoạn tận lậu hoặc, ta gọi là Bà la 
môn. 

37 (413) Người, như mặt trăng, ly sắc dục, thanh 
tịnh, hoàn toàn trong trẻo, đã rời niềm vui sinh hữu, ta 
gọi là Bà la môn. 


38 Người đã đoạn tận lậu hoặc, như bầu trời xa 
vũng lầy và như mặt trăng xa bụi, ta gọi là Bà la môn. 


175 


NGUYÊN GIÁC 


39 Người đã xa lìa tham, như bầu trời lìa vũng lầy 
và như mặt trăng lìa bụi, ta gọi là Bà la môn. 


40 Người đã lìa tất cả niềm vui sinh hữu, như bầu 
trời lìa vũng lầy và như mặt trăng lìa bụi, ta gọi là Bà 
la môn. 


41 Người cư trú cô tịch, ly tham, thiền định, dứt 
lậu hoặc, làm xong những việc cần làm, sông nhu hòa, 
thân này là thân cuối, ta gọi là Bà la môn. 


42 (403) Người tri kiến sâu thắm, tâm ngay chính, 
biết các đường ngay chính và sai trái, đã tìm thấy an 
lạc lớn nhất (đường tới Niết bản), ta gọi là Bà la môn. 


43 Những người, bất kế họ là ai, người sống khất 
thực, không có gì là của riêng họ, sông bất hại, tính 
tấn, sống đời thánh hạnh, trí tuệ tuyệt hảo, dạy pháp 
duyên khởi, ta gọi là Bà la môn. 


44 (415) Người ly tham, sống vô gia cư trên đường 
xin vào tăng thân, đã đoạn tận tham, ta gọi là Bà la 
môn. 


45 Người không hại bất kỳ sinh vật nào, không 
giết hay không góp phân giết, ta gọi là Bà la môn. 


46 Người bao dung với cả những người không bao 
dung, người kham nhẫn chịu đựng hình phạt, người từ 


bi với tất cả chúng sinh, ta gọi là Bà la môn. 


176 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


47 (407) Như hạt cải nơi đầu lá sậy, người xa la 
tham ái, sân hận và ngã chấp, ta gọi là Bà la môn. 


48 Người đã vượt thành trì ái luyễn và dòng sông 
luân hồi, đã bước trên đường tới Niết bản, cũng không 
bận tâm về chuyện đi sang bờ kia, người đã rời bỏ dính 
mắc, ta gọi là Bà la môn. 


49 (410) Người không tham gì trong thế giới này 
hay thế giới sau, người đã đoạn tận tất cả ưa thích về 
sinh hữu, ta gọi là Bà la môn. 


50 Người không còn say đăm gì cho thế giới này 
hay thế giới sau, người đã hết say đắm, đã hoản toàn 
rời bỏ [say đắm đó], ta gọi là Bà la môn. 


51 Người đã lìa những gì là vui và không vui, đã 
trở thành nguội lạnh (sống biết đủ), đã đoạn tận lậu 
hoặc, đã vượt thăng toàn bộ thế giới, tinh tấn, ta gọi là 
Bà la môn. 


52 (417) Người lìa trói buộc cõi người, lìa trói 
buộc cõi trời, lìa tất cả dính mắc trói buộc, ta gọi là Bà 
la môn. 

53 (420) Với aI, mà loải trời, người, cùng với Càn 
thát bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La hán, ta 
gọi là Bà la môn. 


54 Với người đã biết và hiểu tất cả pháp, người đã 
thấy những phần xa nhất của tri kiến, ta gọi là Bà la 
môn. 


177 


NGUYÊN GIÁC 


55 (423) Với người biết được kiếp trước, thấy 
được cõi trời và địa ngục, người tịch tịnh đã tìm ra 
đường đoạn tận sinh hữu, người toàn hảo tri kiến, biết 
đoạn tận sầu khổ, ta gọi là Bà la môn. 


56 Người có tâm giải thoát hoàn toàn, trí tuệ, lìa 
tất cả tham, đắc tam minh, ta gọi là Bà la môn. 


57 (419) Người hiểu sự sinh, biến đồi, sự tử của tất 
cả chúng sinh, người có mắt nhìn xuyên suốt tất cả, đã 
giác ngộ hoàn toàn (Đức Phật), ta gọi là Bà la môn. 


58 Người đã lìa tất cả những dính mắc, người 
không còn sâu khổ, không còn hỷ lạc, người sống quán 
chiếu và giảng pháp cho người khác, ta gọi là Bà la 
môn. 


59 (422) Bậc trâu chúa, thù thắng: Bậc anh hùng, 
đại sĩ; Bậc chiến thắng, không nhiễm; Bậc tây sạch, 
giác ngộ; ta gọi là Bà la môn. 


60 Người đã rời sinh hữu, đã chiến thắng tắt cả, đã 
vượt qua sông, đã xa lìa thế giới này, đã buông bỏ hết 
tất cả, và đã tới bờ bên kia; ta gọi là Bà la môn. 


ó1 Người không còn chút niệm nào bất thiện, 


người không còn nói kém suy xét, người sông với tâm 
xa lìa tham; ta gọi là Bà la môn. 


178 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


62 Người mặc y phục từ đông vải giẻ rách, người 
học cách sông biệt đủ, người không còn tham, người 
sông gân cội cây; ta gọi là Bà la môn. 


63 Người đã rời bỏ tất cả sầu khổ, đã an tịnh, đã tự 
thiền định về Bát chánh đạo; ta gọi là Bà la môn. 


64 Người đã rời bỏ tất cả (thế gian), người giác 
ngộ, xa lìa nghi và sầu khô, đã thấy cảnh giới toàn hảo 
bắt tử (Niết bàn); ta gọi là Bà la môn. 


65 Người không còn thấy có thân, sống trong một 
cái hang, lang thang đơn độc, kiểm soát được dòng tâm 
trôi chảy vốn khó kiểm soát; ta gọi là Bà la môn. 


66 Người hiểu được [cảnh giới] vô sắc vốn không 
thể được nhìn thấy, cái vô cùng tận vốn không thể 
được nhìn thấy, cái cực vi, cái căn bản, người luôn 
luôn quán chiếu, người đã đoạn tận tất cả dính mắc, 
người đã giác ngộ toàn hảo (Đức Phật); ta gọi là Bà la 
môn. 


67 Người đã cắt dây buộc, người đã rời bỏ tất cả 
sầu khổ, người đã thực sự giác ngộ; ta gọi là Bà la 
môn. 


68 Người đã diệt lòng tham tài vật cõi này, đã diệt 


tâm bắt thiện, đã hủy các trói buộc của con mắt thịt, đã 
nhồ hắn gốc rễ tham; ta gọi là Bà la môn. 


179 


NGUYÊN GIÁC 


69 Người với nhiệt tâm đã cắt đứt dòng sông, 
người đã vượt thắng tất cả tham, người biết đoạn tận 
các uân, không đoạn tận lậu hoặc; ta gọi là Bà la môn. 


70 (294) Người đã giết cha [vô minh], giết mẹ 
[tham ái], giết hai vua [danh, sắc], chính phục vương 
quốc [thân tâm] với các thần dân [tâm sở], ly ô nhiễm, 
là Bà la môn. 


71 (295) Người đã giết cha và mẹ, đã giết hai vua, 
đã giết con cọp bắt thiện, ly ô nhiễm, là Bà la môn. 


72 (389) Chớ bao giờ đánh một vị Bà la môn, chớ 
bao giờ xua đuôi một vị Bà la môn; Đánh Bà la môn là 
kẻ ngu, đuổi Bà la môn là kẻ ác (ngu, ác sẽ tái sinh 
cảnh dữ). 


73 Người hiêu thâu các pháp, nên được vinh danh 
và ngưỡng mộ bởi cả trẻ và giả, vì Bà la môn giữ lửa 
thánh. 


74 Người hiểu thấu các pháp, nên được vinh danh 
và kính trọng bởi cả những người trong giới trẻ và giả, 
vì Bà la môn giữ lửa thánh. 


75 (392) Người hiểu thấu chánh pháp do Đức Phật 


dạy nên được vinh danh và ngưỡng mộ, như Bà la môn 
g1ữ lửa thánh. 


180 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 


76 Người hiểu thấu chánh pháp do Đức Phật dạy 
nên được vinh danh và tôn kính, như Bà la môn giữ 
lửa thánh. 


77 Khi Bà la môn đã tới bờ bên kia sinh hữu, vị 
nảy đứng đơn độc, bỏ lại sau lưng tất cả nỗi sợ ma, sợ 
quỷ. 


78 Khi Bà la môn đã tới bờ bên kia sinh hữu, vị 
nảy lúc đó thấy rõ ràng, và tất cả tưởng (perceptions) 
và thọ (sensations) đều biến mắt trước mắt. 


79 Khi Bà la môn đã tới bờ bên kia sinh hữu, vị 
nảy lúc đó thấy rõ ràng, vả tất cả các nhân duyên biến 
mất. 


80 Khi Bà la môn đã tới bờ bên kia sinh hữu, vị 
này lúc đó thầy rõ ràng, và tât cả các dính mặc biên 
mât. 


81 Khi Bà la môn đã tới bờ bên kia sinh hữu, vị 
nảy lúc đó để lại phía sau là sinh, già và chết. 


82 (387, phần I) Mặt trời chiếu sáng ban ngày, 
mặt trăng chiếu sáng ban đêm, áo giáp quân vương 
chiếu sáng giữa quân binh, Bà la môn chiếu sáng trong 
thiền định. 


83 (387, phần 2) Mặt trời chiếu sáng ban ngày, 
mặt trăng chiếu sáng ban đêm; Đức Phật chiếu sáng 
liên tục, ngày và đêm. 


181 


NGUYÊN GIÁC 


84 Các vị Bà la môn đã buông bỏ hết tất cả những 
gì bất như ý; tương tự, tâm ta đã rời tất cả những tham 
muốn, ta đã thực sự đoạn tận tất cả chuyện thế gian. 


85 Khi vị Bà la môn tinh tấn, thiền định, thấu hiểu 
các pháp và nguyên nhân (I2 nhân duyên), và khi nhận 
biết này rõ ràng hoản toàn, vị này lìa tất cả các ngờ 
vực. 


86 Khi vị Bà la môn tinh tắn, thiền định, thấu hiểu 
sầu khổ và nguyên nhân (12 nhân duyên), và khi nhận 
biết này rõ ràng hoản toàn, vị này lìa tất cả các ngờ 
Vực. 


87 Khi vị Bà la môn tinh tắn, thiền định, khám phá 
ra sự hủy diệt cảm thọ, và khi nhận biết này rõ ràng 
hoản toàn, vị này lìa tất cả các ngờ vực. 


88 Khi vị Bà la môn tinh tắn, thiền định, khám phá 
ra sự tịch diệt tất cả các nhân duyên, và khi nhận biết 
nảy rõ ràng hoản toàn, vị này lìa tất cả các ngờ vực. 


89 Khi vị Bà la môn tĩnh tân, thiên định, khám phá 
ra sự tịch diệt các lậu hoặc ô nhiễm, và khi nhận biết 
này rõ ràng hoàn toàn, vị này lìa tât cả các ngờ vực. 


90 Khi đối với vị Bà la môn tinh tấn, thiền định, 
tất cả những lời dạy nảy trở thành nhận biết rõ ràng 
toàn triệt, vị này đứng chói sáng khắp thế giới, như 
mặt trời chiếu sáng bầu trời. 


182 


KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG 
91 Khi đối với vị Bà la môn tỉnh tân, thiền định, 
nhờ tri kiến đã giải thoát xa khỏi tất cả dính mắc, tất cả 
những lời dạy này trở thành nhận biết rõ ràng toàn 
triệt, vị này đứng xua tan hết quân Ma. 


Hết Phẩm 33, về Bà La Môn 


183 


Kính Pháp Cú Tây Tạng 
Tôn giả Pháp Cứu (Dharmaträta) tuyển soạn 


Nguyên Giác dịch và ghi nhận, 
theo 3 bản sách giấy: 


-- Udanavarga: A Collection of Verses from the Buddhist Canon (1883). 
Dịch giả: William Woodyville Rockhill (1854-1914). 
-- The Tibetan Dhammapada (ân bản 1983). 
Dịch giả: Gareth Sparham. 
-- The Dhammapada with the Udananvarga (1986). 
Dịch Giả: Raghavan Iyer (1930-1995). 


184 


VỀ TÁC GIẢ 


Nguyên Giác, pháp danh, Cư sĩ Phật giáo, sinh năm 1952 tại Việt 
Nam. Hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ. Đã từng 
cộng tác với nhiều báo, như Tập san Nghiên cứu Triết học (Đại 
học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp 
chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ và nhiều báo 
khác. 


Các sách đã xuất bản: 

e Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn) 

e Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn) 

e Vài chú giải về thiền đốn ngộ 

e Thiền tập (biên dịch) 

e Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens) 

e Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền (song ngữ) 
e The Wisdom Within, Teachings and Poetry ofthe Vietnamese 
Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ) 

e Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters (song ngữ) 
° Thiên tập trong đời thường 

e Thiên Tông Qua Bờ Kia 

e Kinh Nhật Tụng Sơ Thời 


185 


